WikipediA 


Pi 

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia 


Bài viết này nói về hằng số toán học Tĩ. về chữ cái Hy Lạp cùng tên, xem Pi (chữ cái), về các cách 
sử dụng khác, xem Pi (định hướng) 


Sô pi (ký hiệu: Tl) còn gọi là hăng sô Archimedes, là một hăng 
sô toán học có giá trị bằng tỷ sô giữa chu vi của một đường tròn 
với đường kính của đường tròn đó. Hằng sô này có giá trị xâp xỉ 
băng 3,14159. Nó đưực biêu diên băng chữ cái Hy Lạp TI từ giữa 
thế kỷ XVIII. 

TI là một sô vô tỉ, nghĩa là nó không thê đưực biêu diên chính xác 
dưới dạng tỉ sô của hai sô nguyên. Nói cách khác, nó là một sô 
thập phân vô hạn không tuân hoàn. Hơn nữa, TI còn là một sô siêu 
việt - tức là nó không phải là nghiệm của bât kì đa thức với hệ sô 
hữu tỉ nào. Tính siêu việt của TI kéo theo sự vô nghiệm của bài 
toán cầu phương. Các con số trong biểu diễn thập phân của TI 
dường như xuât hiện theo một thứ tự ngâu nhiên, mặc dù người 
ta chưa tìm đưỢc bằng chứng nào cho tính ngâu nhiên này. 



Một minh họa về công thức tính 
diện tích hình tròn bằng cách sử 
dụng TT. 


Trong hàng ngàn năm, các nhà toán học đã nỗ lực mở rộng hiểu 

biêt của con người vê sô TI, đôi khi bằng việc tính ra giá trị của nó với độ chính xác ngày càng cao. 
Trước thê kỷ XV, các nhà toán học như Archimedes và Lưu Huy đã sử dụng các kĩ thuật hình học, dựa 
trên đa giác, để ước lương giá trị của TI. Bắt đầu từ thế kỷ XV, những thuật toán mới dựa trên chuỗi vô 
hạn đã cách mạng hóa việc tính toán sô 71, và đưỢc những nhà toán học như Madhava của 
Sangamagrama, Isaac Newton, Leonhard Euler, Carl Friedrich Gauss, và Srinivasa Ramanujan sử dụng. 


Trong thê kỷ XXI, các nhà toán học và các nhà khoa hoe máy tính đã khám phá ra những cách tiêp cận 
mới - kêt hỢp với sức mạnh tính toán ngày càng cao - đê mở rộng khả năng biêu diên thập phân của sô 
TI tới 10 13 chữ số^. Tháng 10 năm 2014, kỷ lục này đưỢc nâng lên 13.300.000.000.000 chữ số bởi một 
nhóm nghiên cứu lấy tên là houkouonchipì Các ứng dụng khoa học thông thường yêu cầu không quá 40 
chữ sô của TI, do đó động lực của những tính toán này chủ yêu là tham vọng của con người muôn đạt tới 
những kỉ lục mới, nhưng những tính toán đó cũng đưỢc sử dụng đê kiêm tra các siêu máy tính và các 
thuật toán tính nhân với độ chính xác cao. 


Do định nghĩa của 71 liên hệ với đường tròn, ta có thể tìm thấy nó trong nhiều công thức lưựng giác và 
hình học, đặc biệt là những công thức liên quan tới đường tròn, đường elip, hoặc hình câu. Nó cũng xuât 
hiện trong các công thức của các ngành khoa học khác, như vũ trụ học, lý thuyêt sô, thông kê, phân 

dạng, nhiệt động lực học, cơ học và điện từ học. sự có mặt rộng khắp của sô TI khiên nó trở thành một 
trong những hằng sô toán học đưỢc biêt đên nhiêu nhât, cả bên trong lân bên ngoài giới khoa học: một 
sô sách viêt riêng vê sô TI đã đưỢc xuât bản; có cả Ngày sô pi; và báo chí thường đặt những tin vê kỉ 

lục tính toán chữ sô mới của TI trên trang nhât. Một sô người còn cô gắng ghi nhớ giá trị của TI với độ 
chính xác ngày càng tăng, đạt tới kỉ lục trên 70.000 chữ sô. 





Mục lục 

Đại cương 

Định nghĩa 
Tên gọi 
Tính chất 
Phân số liên tục 
Giá trị gần đúng 

Lịch sử 

Thời Cổ đại 

Thời kì của phép xấp xỉ đa giác 
Các chuỗi số vô hạn 
Tốc độ hội tụ 

Tính vô tỉ và tính siêu việt 

Kỉ nguyên máy tính và các thuật toán lặp 

Động lực tính toán số TI 

Các chuỗi hội tụ nhanh 

Thuật toán miệng vòi 

sử dụng 

Hình học và IƯỢng giác 
Phương pháp Monte Carlo 
Số phức và giải tích 
Lý thuyết số và hàm zeta Riemann 
Vật lý 

Xác suất thống kê 
Kỹ thuật và địa chất 

Ngoài địa hạt khoa học 
Ghi nhớ các chữ số 
Trong văn hóa đại chúng 

Chú thích 
Tham khảo 
Tài liệu đọc thêm 
Liên kết ngoài 


Đại cương 





Định nghĩa 


TI thông thường đưực định nghĩa là tỉ số giữa chu vi của đường 
tròn c với đường kính của nó dí51: 


c 



TỈ số c/d là hằng số, bất kể kích thước của đường tròn. Ví dụ, 
nêu một đường tròn có đường kính gâp đôi đường kính của một 
đường tròn khác thì nó cũng có chu vi lớn gâp đôi, bảo toàn tỉ sô 
c/d. Định nghĩa này về 71 không phổ quát, bởi vì nó chỉ đúng 
trong hình học Euclid (phắng) và không đúng trong hình học phi 
Euclid (cong)®. Vì lý do này, một số nhà toán học ưa dùng những 
định nghĩa khác về TI dựa trên vi tích phân hoặc lường giác vốn 
không phụ thuộc vào đường tròn. Một định nghĩa như thế là: TI 
bằng hai lần số X dương, nhỏ nhất mà với nó COS(X) bằng oELM. 



Chu vi của một đường tròn lớn hơn 
khoảng 3 lần so với đường kình. Giá 
trị chính xác gọi là số 71. 


Tên gọi 


Ký hiệu đưỢc các nhà toán học sử dụng để biểu diễn tỉ số giữa 
chu vi của một đường tròn và đường kính của nó là chữ cái Hy 

Lajp 71. Chữ cái này đưỢc biểu diễn bằng từ Latin pz®. Không 
đưỢc nhầm lẫn ký tự in thường 71 (hoặc dưới dạng chữ không có 
nét chân chữ Ti) với ký tự in hoa n (n trong toán học dùng để biểu 
diên một tích dãy sô hay dãy hàm). 



Nhà toán học đâu tiên dùng TI với định nghĩa như trên là William 
Jones, trong cuôn "Synopsis Palmariorum Matheseos" (tạm dịch, 

Nhập môn Toán học mới ) năm 1706®. Cụ thể, ký tự TI lần đầu 
tiên xuất hiện trong cụm từ "1/2 Periphery (ti)" trong đoạn bàn về 
một đường tròn với bán kính bằng 1. Có thể ông đã chọn TI bởi vì 
nó là chữ cái đâu tiên trong cách ký âm tiêng Hy lạp nepiọẾpeia 
của từ periphery (nghĩa là viển ngoài, cũng tức là chu vz')J2ỉ. Jones 
viết rằng các phương trình của TI đưỢc lấy từ "bản viết có sẵn 
của John Machin thiên tài ", dẫn đến phỏng đoán rằng Machin có 
lẽ đã sử dụng ký tự Hy Lạp này trước Jones, tuy nhiên không có 

bằng chứng trực tiếp về điều này®. Ngoài ra, ký tự TI đã xuất 

hiên trước đó trong các ký hiệu hình học; chẳng hạn, vào năm 1631 William Oughtred đã dùng nó đê 
biếu diễn nửa chu vi của hình tròn®. 


Sau khi Jones giới thiệu ký hiệu này năm 1706, nó đã không đưỢc các nhà toán học khác chấp nhận; thay 
vào đó họ thường dùng chữ cái c hoặc p®. Điều này thay đối khi Euler bắt đầu dùng nó năm 1736. Vì 
Euler thường xuyên trao đôi thư từ với những nhà toán học khác trên toàn châu Âu, việc sử dụng ký tự 
Hy Lạp này lan rộng nhanh chóng®. Năm 1748, Euler sử dụng 71 trong cuốn sách rất phố biến của ông, 
















Introductio in analysin infinitorum (Dân nhập Giải tích vô hạn), trong đó ông viêt: "đề cho ngăn gọn 
chúng ta sẽ viết số này là 7ĩ; nghĩa là, ĩĩ hằng một nửa chu vi của đường tròn bán kính bằng 1"J2! Cách 
ký hiệu này kế từ đó đưỢc chấp nhận rộng rãi ở phương Tây®. 


Tính chất 


TI là một số vô tỉ, có nghĩa là nó không thể đưỢc biểu diễn dưới dạng tỉ số của hai số nguyên, như 22/7 
hay các phân số khác thường đưỢc dùng để xấp xỉ TĩtỉS. Vì 71 là số vô tỉ, biểu diễn thập phân của nó có 
sô chữ sô vô hạn, và nó không kêt thúc ở dạng lặp lại vô hạn (vô hạn tuân hoàn) các chữ sô. Có nhiêu 
cách để chứng minh TI là số vô tỉ; phương pháp thường dùng là sử dụng phép vi tích phân và phương 
pháp chứng minh bằng phản chứng. Mức độ xấp xỉ hóa TI bằng số hữu tỉ (gọi là độ vô tỉ, hay hằng số 
Liouville-Roth) vẫn chưa đưỢc xác định chính xác; người ta ước lương rằng độ vô tỉ của TI lớn hơn e 
hoặc ln(2), nhưng nhỏ hơn số Liouville.®]. 


71 là một sô siêu việt, tức là nó không phải là nghiệm của bât cứ 
phương trình đại số với hệ số hữu tỉ nào, như - Ể- + x = 0^. 

Tính chât siêu việt của TI có hai hệ quả quan trọng: thứ nhât, 71 
không thê đưỢc biêu diên băng tô hỢp các sô hữu tí và căn bậc n 
như v^ĩ hay vưõ®!. Thứ hai, vì không có số siêu việt nào có thế 
đưỢc xác định bằng phép dựng hình bằng thước kẻ và compa, 
nên không thê giải bài toán "câu phương hình tròn". Nói cách 
khác, nêu chỉ sử dụng compa và thước kẻ thì không thê xây dựng 
một hình vuông mà diện tích của nó bằng diện tích của một hình 
tròn cho trước^®. cầu phương hình tròn là một trong những bài 
toán hình học quan trọng trong thời cô đạit®. Một sô nhà toán 
học nghiệp dư thời hiện đại có lúc tuyên bô họ thành công dù 
điều này là không thế^®. 



Bởi 71 là một số siêu việt, bài toán 
cầu phương hình tròn không thế giải 
đưỢc với số bước làm hữu hạn bằng 
những công cụ cố điến là thước kẻ 
và compa. 


Các chữ số của TI không có một quy luật rõ ràng nào và vượt qua 
những kiêrn thử vê tính ngâu nhiên thông kê, trong đó có kiêm 
thử tính chuân tắc; một sô vô hạn đưỢc gọi là 'chuân tắc' khi mọi 
dãy sô khả dĩ (với độ dài bât kì) có tân suât xuât hiện là như 
nhau^®. Người ta vẫn chưa thể khẳng định hoặc bác bỏ giả thuyết rằng TI là 'chuẩn tắc'[®. Ke từ khi 
máy vi tính ra đời, người ta đã tính đưỢc số TI với số lương chữ số lớn, đủ để thực hiện các phân tích 


thống kê. Yasumasa Kanada đã thực hiện các phân tích thống kê chi tiết về các chữ số thập phân của TI, 
và thây rằng chúng phù hỢp với tính chuân tắc; chẳng hạn, tân suât xuât hiện các chữ sô từ 0 tới 9 
đưỢc sử dụng đế kiếm tra ý nghĩa thống kê, và không tìm thấy bằng chứng về một hình mẫu nàoí 17 l 
Bất chấp việc các chữ số của TI đã vượt qua các bài kiểm tra về tính ngẫu nhiên, 71 dường như vẫn chứa 
những dãy sô có vẻ có quy luật đôi với những người không phải nhà toán học, như diêm Feynman, là 
một dãy sáu chữ số 9 liên tiếp bắt đầu từ vị trí thứ 762 trong biểu diễn thập phân của TI [18] . 


Phân sô liên tục 

















Giống như tất cả các số vô tỉ khác, TI không thể đưỢc biểu diễn 
bằng một phân sô thường; nhưng mặt khác, mọi sô vô tỉ, bao 
gồm cả TI, có thế đưực biếu diễn bởi một chuỗi vô hạn những 
phân sô lông vào nhau, đưực gọi là phân sô liên tục: 


7T = 3 + 


7+- 


15+- 


1 +- 


292+- 


1 +- 


1 +- 


! + '•• 



Hằng số xr đưỢc biếu diễn trong bức 
tranh khảm bên ngoài tòa nhà khoa 
Toán ở Đại học Công nghệ Berlin. 


Chặt cụt phân số liên tục này ở bất kì điểm nào sẽ tạo nên một 

phân số xấp xỉ với TI; hai phân số như vậy (22/7 và 355/113) từng đưực sử dụng trong lịch sử đế tính 
gân đúng hằng sô này. Các sô gân đúng đưực sinh ra theo cách này là đưực gọi là 'xâp xỉ hữu tỉ tôt 
nhất'; nghĩa là, chúng gần với TI hơn bất kì phân số nào khác có mẫu số bằng hoặc nhỏ hơn^ 19 l Mặc dù 
phân số liên tục đơn giản cho TI (ở trên) không thể hiện một nguyên tắc nào^ 20 ^ các nhà toán học đã 
khám phá ra vài phân sô liên tục tông quát (tông quát hóa phân sô liên tục thường trong dạng chính tắc) 
có quy luật, chắng hạnElỊ; 


7r = 


1 + 


2 +- 


2 +- 


2 +- 


2 +- 


2 + 


= 3 + 


6 +- 


6 +- 


6 +- 


6 +- 


6 + 


1 + 


3+- 


5+- 


7+- 


9+'-. 


Giá trị gần đúng 

Một số giá trị gần đúng của 71 bao gồm: 

■ Dạng phân số: Các giá trị xấp xỉ bao gồm (theo thứ tự độ chính xác tăng dần) 

22 333 355 52163 103993 30246273033735921 ' ri91 

T’ĨÕ6’ĨĨ3’ 16604’ 33102 ’"' ,va 9627687726852338 

■ Dạng thập phân: 100 chữ số thập phân đầu của TI là 3,14159 26535 89793 23846 26433 
83279 50288 41971 69399 37510 58209 74944 59230 78164 06286 20899 86280 34825 
34211 70679....23 

- Dạng căn: y/9, 86960440109, ^31,00627668 

■ Dạng nhị phân: 

■ Dạng thập lục phân:I 23 J 

■ Dạng lục thập phân: xấp xỉ cơ số 60 của số pi là 3,8:29:44:1 


Lịch sử 



































Thời Cố đại 

Kim tự tháp Kheops ở Giza (xây dựng vào khoảng thời gian 2589-2566 tr.CN) đưỢc thiết kế với chu vi 
khoảng 1760 cubit (1 cubit bằng khoảng 0,5 mét) và chiêu cao khoảng 280 cubit. Dựa vào tỉ lệ 1760/280 

~ 6.2857, xấp xỉ bằng 2 tt ~ 6.2832, một số nhà Ai cập học kết luận rằng những nhà xây dựng kim tự 
tháp đã biết đến số 7T và chủ ý thiết kế kim tự tháp theo tỉ lệ đường tròn^ 24 l Tuy nhiên nhiều người 
không đồng tình với ý kiến này và khẳng định mối quan hệ với số TI đơn thuần là một sự trùng hỢp, bởi 
không có bằng chứng cho thấy những người xây dựng kim tự tháp đã biết đến số 7T, và kích thước của 
kim tự tháp còn dựa trên nhiêu yêu tô khácKS!. 

Những ước lưỢng sớm nhất về TI đưỢc tìm thấy ở Ai cập và Babylon có niên đại từ thiên niên kỉ thứ 2 
trước Công nguyên, với sai sô tương đôi cùng vào cỡ một phân trăm, ớ Babylon, một tâm đât sét có niên 
đại khoảng 1900-1600 tr.CN đã ghi lại một phát biểu hình học, trong đó ám chỉ ước lương số 71 bằng 
25/8 = 3,1250M. ở Ai cập, cuộn giấy Rhind, có niên đại khoảng 1650 tr.CN, bản sao của một văn bản 
có từ khoảng 1850 tr.CN, có ghi một công thức tính diện tích hình tròn, trong đó gán cho giá trị của TI 
bằng (16/9)2 * 3,1605 [26] . 

ở Ân Độ vào khoảng 600 năm trước Công nguyên, bộ Kinh Shulba (viết bằng tiếng Phạn với nhiều nội 
dung toán học) đã cho số TI bằng (9785/5568)2 Ịỵ 3 ; 088.[ 27 l Vào năm 150 tr.CN hoặc sớm hơn, có tài liệu 
của Ân Độ đánh giá TI bằng yTõ ~ 3,1622^ 28 ^. 

Hai bài thơ trong Kinh thánh Hebrew (đưỢc viết giữa thế kỷ VIII và thế kỷ III tr.CN) mô tả một hồ nước 
dùng trong nghi lễ tại Đen Solomon có đường kính 10 cubit và chu vi 30 cubit, bài thơ ngụ ý rằng 71 bằng 
3 nếu hồ có hình trònJ22UMl. Học giả người Do Thái Rabbi Nehemiah giải thích sự sai khác nằm ở độ 
dày của hồ. Công trình về hình học của ông, Mishnat ha-Middot, viết vào khoảng năm 150 CN và coi TI 
bằng 21/7 [31] . 


Thời kì của phép xấp xỉ đa giác 


Thuật toán chặt chẽ đầu tiên đưỢc ghi chép để 
tính giá trị của 71 là một cách tiêp cận hình 
học sử dụng đa giác, đưỢc phát minh vào 
khoảng năm 250 tr. CN bởi nhà toán học người 
Hy Lạp Archimedes^ 32 ^. Thuật toán đa giác của 
Archimedes thông trị suôt hơn 1000 năm, 

khiến cho TI đôi khi đưỢc gọi là "hằng số 
Archimedes"^ 33 '. Archimedes đã tính toán các 



ĨI có thế ước IƯỢng bằng cách tính chu vi của các đa giác 
nội tiếp và ngoại tiếp đường tròn. 


giới hạn trên và dưới của TI bằng cách vẽ hai 

đa giác đêu có cùng sô cạnh, một nội tiêp và một ngoại tiêp với cùng một hình tròn, sau đó từ từ tăng sô 
cạnh lên gâp đôi cho đên khi đạt đên đa giác đêu 96 cạnh. Bằng cách tính chu vi của các đa giác này, 

ông chứng minh rằng 223/71 < TI < 22/7 (3,1408 < TI < 3,1429). Có thể chính cận trên 22/7 của phép tính 

đã dẫn đến việc nhiều người cho rằng TI bằng 22/7^ 34 l Khoảng năm 150 CN, nhà khoa học Hy Lạp-La 


Mã Ptolemaeus, trong bộ Almagest của mình, đã đưa ra giá trị TI bằng 3,1416, có lẽ là lấy lại kết quả 
tính toán của Archimedes hoặc của Apollonius xứ Pergaeusí 35 l Các nhà toán học, bằng cách sử dụng 
thuật toán đa giác, đã tính đưỢc tới chữ sô thứ 39 của TI vào năm 1630, một kỉ lục mà đên năm 1699 mới 
đưỢc phá vỡ khi chữ số thứ 71 đưỢc tính ra bằng phương pháp chuỗi vô hạn^ 36 l 
















ơ Trung Hoa cô đại, các giá trị cúa TI bao gôm 3,1547 (khoáng 
năm thứ nhât của Công Nguyên), Vĩõ (100 của Công Nguyên, xâp 
xỉ 3,1623) và 142/45 (the kỷ thứ III, xấp xỉ 3,1556)1^1. Vào 
khoảng năm 265, nhà toán học triêu Tào Ngụy tên là Lưu Huy đã 

phát minh ra thuật toán lặp dựa trên đa giác (thuật toán TtLưu Huy ) 
và sử dụng nó với một đa giác 3072 cạnh đê thu đưỢc giá trị của 
7T bằng 3,1416^ 38 ^ 39 l Cũng chính Lưu Huy sau đó đã phát triển 
một phương pháp nhanh hơn để tính TI và thu đưỢc giá trị 3,14 
với một đa giác 96 cạnh, bằng cách lỢi dụng tính chât là hiệu 
diện tích các đa giác liên tiêp tạo nên một dãy câp sô nhân với hệ 
số 4^ 38 l Vào khoảng năm 480, một nhà toán học Trung Quốc khác 
là Tổ Xung Chi đã tính toán ra TI « 355/113, sử dụng thuật toán 
Lưu Huy cho đa giác 12.288 cạnh, với giá trị chính xác ở bảy chữ 
số thập phân đầu tiên, giá trị 3,141592920... là giá trị gần đúng 
chính xác nhât của TI mà con người tính đưỢc trong suôt hơn 800 
năm sau đó^ 40 ^ 

Trong khi đó, nhà thiên văn người Ân Độ Aryabhata sử dụng giá 
trị 3,1416 trong sách Aryabhatĩya của ông (499 của Công 
Nguyên)^ 41 ]. Fibonacci vào khoảng năm 1220 đã tính ra giá trị 3,1418 bằng một phương pháp đa giác 
khác với phương pháp của Archimedes! 42 ! Văn hào người Ý Dante dường như đã sử dụng giá trị của TI 
là 3+V2/10 * 3,14142 [42] . 

Nhà thiên văn Ba Tư lamshĩd al-Kãshĩ đã tìm ra 16 chữ số vào năm 1424 bằng cách sử dụng đa giác có 
3x2 28 cạnh [43][44] , xác lập một kỉ lục thế giới mới tồn tại đưỢc khoảng 180 năm^ 45 ^ Nhà toán học Pháp 
Franẹois Viète vào năm 1579 tính đưỢc 9 chữ sô bằng một đa giác 3x2 17 cạnh^ 45 l Nhà toán học xứ 
Vlaanderen Adriaan van Roomen đạt tới chữ số 15 vào năm 1593^ 45 l Năm 1596, nhà toán học người Hà 
Lan Ludolph van Ceulen đạt tới 20 chữ sô, một kỉ lục đưỢc chính ông vê sau nới rộng lên thành 35 chữ 

số (kết quả số TI đưỢc gọi là "số Ludolph" trong tiếng Đức cho tới tận đầu thế kỷ XX)^ 46 l Khoa học 
gia người Hà Lan Willebrord Snellius đạt tới 34 chữ số vào năm 1621^ 47 ^ và nhà thiên văn học người Áo 
Christoph Grienberger đạt tới 39 chữ sô vào năm 1630Í 48 ], đên nay vân là kêt quả chính xác nhât đưỢc 
tính thủ công bằng thuật toán sử dụng đa giác. 



Archimedes đã phát triến cách tiếp 
cận đa giác đế tính toán số ĨI. 


Các chuỗi số vô hạn 

Việc tính toán số TI đưỢc cách mạng hóa bởi sự phát triển kĩ thuật chuỗi số vô hạn trong các thế kỷ XVI 
và XVII. Một chuỗi vô hạn là một tống các số hạng của một dãy vô hạn^ 49 ^. Chuỗi vô hạn cho phép các 
nhà toán học tính toán TI với độ chính xác lớn hơn nhiều độ chính xác đạt đưỢc từ phương pháp của 

Archimedes và các kĩ thuật hình học khác^ 49 ^. Mặc dù chuỗi vô hạn đưỢc sử dụng cho số TI nổi tiếng 
nhât bởi các nhà toán học châu Âu như James Gregory và Gottíried Leibniz, cách tiêp cận này đưỢc khám 
phá lần đầu tiên ở Ân Độ vào giữa những năm 1400 và 1500 CN^ 50 ^. Bản ghi chép đầu tiên mô tả một 
chuôi vô hạn có thê tính toán sô TI năm trong một bài thơ tiêng Phạn của nhà thiên văn An Độ 
Nilakantha Somayaji trong tập Tantrasamgraha của ông, ra đời khoảng năm 1500^ 51 ^. Trong tập sách, 
chuôi này đưỢc chép lại mà không có chứng minh, nhưng phép chứng minh đã đưỢc trình bày trong một 
công trình Ân Độ sau đó, Yuktibhãsã, do lyesthadeva biên soạn vào khoảng năm 1530. Nilakantha quy 
chuôi này là phát hiện của một nhà toán học Ân Độ trước đó, Madhava của Sangamagrama, người sông 
trong khoảng những năm 1350-1425^ 51 l Một sô chuôi vô hạn đưỢc mô tả, bao gôm các chuôi sin, tang, 
























và cosin, ngày nay đưỢc biết dưới tên chuỗi Madhava hay chuỗi Gregory-Leibnizf 51 l Madhava đã sử 
dụng những chuỗi vô hạn đế đánh giá 71 tới 11 chữ số vào khoảng năm 1400, nhưng kỉ lục này đã bị 
đánh bại bởi một thuật toán đa giác của lamshĩd al-Kãshĩ năm 143QÍ 52 l 


Dãy số vô hạn đầu tiên đưực khám phá ở châu Âu là một tích vô 
hạn (thay vì một tông vô hạn, vôn phô biên hơn trong phép tính 

sô 7T) đưỢc tìm thây bởi nhà toán học Pháp Franẹois Viète năm 
1593Í 54 3: ' 


2 V2 \/ 2 + V ^ \l 2 + V 2 + ^ 


Dãy số vô hạn thứ hai ở châu Âu của John Wallis (1655) cũng là 
một tích vô hạn nữa^ 54 ]. Khám phá ra phép vi tích phân, bởi nhà 
khoa học Anh Isaac Newton và nhà toán học Đức Leibniz vào thập 
niên 1660 đã dân tới sự phát triên nhiêu chuôi vô hạn đê đánh giá 
TI. Chính Newton cũng dùng một chuỗi arcsin để tính ra một xấp 
xỉ 15 chữ sô cho sô 71 vào khoảng năm 1665 hoặc 1666, và vê sau 
này viêt rằng "Tôi lây làm hô thẹn đê kê với anh bao nhiêu con 
sô tôi đã thực hiện cho những tinh toán này, chắng có việc gì hơn 
đế làm vào lúc đó cả"^ 53 ^. 

ở châu Âu, công thức Madhava đưỢc khám phá lại bởi nhà toán 
học Scotland James Gregory năm 1671, và bởi Leibniz năm 
16 v d [55][56] . 


íềế 

jjgj 

• > *'v 

L. m* 

mp w Ị 

mầs 

Ui 

m 47 

ệì 

ĩ i 



Isaac Nevvton đã sử dụng chuỗi vô 
hạn đế tính toán TI tới 15 chữ số, về 
sau viết trong một lá thư rằng "Tôi 
lấy làm hố thẹn đế kế với anh bao 
nhiêu con số tôi đã thực hiện cho 
những tinh toán nàyd 53 ( 


^3 £.5 g7 

arctan z — z — - -— + ••• 

3 5 7 

Công thức này, tức chuỗi Gregory-Leibniz, tương đương tt/ 4 khi đánh giá với z = lL 56 l. Năm 1699, nhà 
toán học Anh Abraham Sharp sử dụng chuỗi Gregory-Leibniz để tính 71 tới 71 chữ số, phá vỡ kỉ lục 
trước đó với 39 chữ số xác lập bởi một thuật toán đa giácí 57 ]. Chuỗi Gregory-Leibniz đơn giản, nhưng 
nó hội tụ rât chậm (có nghĩa là, tiệm cận với giá trị chính xác một cách từ từ qua từng sô hạng), do đó 
người ta không dùng nó trong các phép tính toán số 71 hiện đại^ 58 ^ 

Năm 1706 John Machin sử dụng chuỗi Gregory-Leibniz để tạo nên một thuật toán hội tụ nhanh hơn 

nhiêuM: 


" 7=4 arctan -7 — arctan — 7 — 

4 5 239 

Machin đã đạt tới 100 chữ số của 71 với công thức này[ 6 °]. Các nhà toán học khác tạo nên những biến thể 
của nó, ngày nay đưỢc biêt dưới tên "các công thức kiêu Machin", đưỢc dùng đê thiêt lập một sô kỉ lục 
tiếp theo cho số chữ số của TT^ 60 ^. Các công thức kiểu Machin duy trì là phương pháp đưỢc biết đến 
nhiều nhất để tính toán 71 khi tiến tới ngưỡng cửa kỉ nguyên máy tính, và chúng đã tạo nên các kỉ lục 
trong 250 năm, lên đên đỉnh diêm vào một phép gân đúng 620 chữ sô năm 1946 bởi Daniel Ferguson - 
đây chính là kêt quả cao nhât mà con người từng đạt đưỢc mà không có sự giúp đỡ của một thiêt bị tính 
toán nào^ 61 ]. 



















Một kỉ lục đáng chú ý đưỢc thiêt lập bởi thiên tài tính toán Zacharias Dase vào năm 1844 khi ông 20 
tuổi. Ông đã sử dụng một công thức kiểu Machin để tính toán 200 chữ số của TI trong đầu dưới sự chỉ 
đạo của nhà toán học Đức Carl Friedrich GaussE 62 l Nhà toán học Anh William Shanks nối tiếng vì dành 
15 năm để tính toán 71 tới 707 chữ số (hoàn thành năm 1873), nhưng về sau người ta tìm thấy một lỗi sai 
ở chữ số thứ 528, kéo tất cả những số đằng sau sai theo^ 62 ]. 


Tốc độ hội tụ 

Một số chuỗi vô hạn cho TI hội tụ nhanh hơn những chuỗi khác. Cho trước hai chuỗi vô hạn cho 71, các 
nhà toán học thông thường sử dụng chuôi hội tụ nhanh hơn bởi như thê đông nghĩa với việc giảm đưỢc 
số lương phép tính cho bất kì độ chính xác yêu cầu nào^ 63 ^. Một chuỗi vô hạn cho 71 là chuỗi Gregory- 
Leibniz: ^ í)4 ' 

4 4 4 4 4 4 4 

w ~ĩ~ 3 + 5~ 7 + 9~IĨ + Ĩ3 

Khi các số hạng riêng lẻ của chuỗi vô hạn này đưỢc cộng thêm vào tổng, tổng số tiến gần hơn dần dần 
tới 71, và - với một sô lương sô hạng đủ - nó sẽ tiên đên 71 gân như mong muôn. Nó hội tụ khá chậm, 
sau 500 000 số hạng, nó chỉ sinh ra 5 chữ số chính xác của TT^ 65 ^ 

Một chuỗi vô hạn cho 71 đưỢc công bố bởi Nilakantha vào thế kỷ XV hội tụ nhanh hơn nhiều chuỗi 
Gregory-LeibnizE 66 ^: 

4 4 4 4 

7r_ + 2x3x4~4x5x6 + 6x7x8~8x9xl0 + '” 


Bảng sau so sánh tốc độ hội tụ của hai chuỗi này: 


Chuỗi vô hạn cho TI 

Sau số hạng 
thứ nhất 

Sau số 
hạng thứ 2 

Sau số 
hạng thứ3 

Sau số 
hạng thứ4 

Sau số 
hạng thứ 5 

Hội tụ 
tới: 

__ 4 4,4 4,4 4,4 

n 1 3 + 5 7 + 9 11 + 13 ’ * "* 

4,0000 

2,6666... 

3,4666... 

2,8952... 

3,3396... 

71 = 

_ o ị 4 4 4 

n + 2x3x4 4x5x6 6x7x8 

3,0000 

3,1666... 

3,1333... 

3,1452... 

3,1396... 

3,1415... 


Sau 5 số hạng, tổng của chuỗi Gregory-Leibniz nằm trong sai số tuyệt đối cỡ 0,2 của 71, trong khi tổng 
của chuôi Nilakantha sai sô chỉ cỡ 0,002. Như vậy chuôi Nilakantha hội tụ nhanh hơn và hữu dụng hơn 
trong việc tính toán số 71. Những chuỗi thậm chí hội tụ còn nhanh hơn bao gồm các chuỗi kiểu Machin 
và chuôi Chudnovsky, trong đó chuôi Chudnovsky tạo ra 14 chữ sô thập phân đúng cho môi sô hạng 
thêm vào'- 63 l 

Tính vô tỉ và tính siêu việt 

Bài chi tiêt: Chứng minh n là sô vổ tỉ và Chứng minh ĨI là sô siêu việt 

Không phải tât cả các tiên bộ toán học liên quan tới 71 đêu nhằm vào việc tăng độ chính xác của phép 
xâp xỉ. Khi Euler giải Bài toán Basel vào năm 1735, tìm ra giá trị chính xác của tông các căn bậc hai, 
ông đã thiết lập một mối liên hệ giữa 71 và các số nguyên tố mà về sau góp phần vào sự phát triển và 
nghiên cứu hàm Riemann zeta^ 67 ^: 





1 


1 


1 


1 


7T 2 

”ẽ" 




Nhà khoa học Thụy Sĩ Johann Heinrich Lambert vào năm 1761 chứng minh rằng TI là sô vô tỉ, có nghĩa 
nó không bằng tỉ sô của bât kì hai sô hữu tỉ nàoí 10 l Phép chứng minh của Lambert khai thác một biêu 
diễn phân số liên tục của hàm tang^ 68 \ Nhà toán học Pháp Adrien-Marie Legendre vào năm 1794 chứng 
tỏ rằng TI 2 cũng là số vô tỉ. Năm 1882, nhà toán học Đức Ferdinand von Lindemann chứng tỏ rằng TI là 
số siêu việt, xác nhận một phỏng đoán đưỢc cả Legendre và Euler đưa ra trước đó^ 69 ^ 


KỈ nguyên máy tính và các thuật toán lặp 



John von Neumann tham gia vào 
nhóm nghiên cứu đầu tiên sử dụng 
một máy tính số, ENIAC, để tính 
toán số 71. 


Sự phát triển của máy tính vào giữa thế kỷ XX một lần nữa đã 
cách mạng hóa cuộc săn lùng những chữ sô của TI. Các nhà toán 
học Hoa Kỳ là John Wrench và Levi Smith đã đạt tới 1120 chữ sô 
vào năm 1949 với một máy tính bàn^ 70 ^. sử dụng một chuỗi vô 
hạn arctang, một nhóm đứng đâu bởi George Reitwiesner và John 
von Neumann đã đạt đưực 2037 chữ sô với một phép tính đòi hỏi 
70 giờ làm việc của máy tính ENIAcEit KỈ lục, luôn dựa vào các 
chuôi arctang, liên tục bị phá vỡ sau đó (7 480 chữ sô năm 1957, 
10 000 chữ số năm 1958, 100 000 năm 1961) cho đến khi 1 triệu 
chữ số đạt đưực vào năm 1973^ 72 ^. 

Hai tiên bộ khác khoảng năm 1980 một lân nữa tăng tôc khả năng 
tính toán số TI. Thứ nhất, khám phá ra các thuật toán lặp để tính TI 
nhanh hơn nhiêu các chuôi vô hạn; và thứ hai, sự phát minh ra 
thuật toán nhân nhanh cho phép nhân những sô lớn một cách nhanh 
chóng^ 73 ^. Những thuật toán như vậy là đặc biệt quan trọng trong 
việc tính toán sô TI thời hiện đại, bởi hâu hêt thời gian vận hành 
máy tính là dành cho các phép nhân^ 74 ]. Chúng bao gồm thuật toán 
Karatsuba, phép nhân Toom-Cook, và các phương pháp dựa trên 
biên đôi Fourierí 75 ]. 


Các thuật toán lặp đưỢc công bô một cách độc lập 
trong năm 1975-1976 bởi nhà vật lý Hoa Kỳ Eugene 
Salamin và nhà khoa học Australia Richard Brent^ 76 '. 
Các thuật toán này châm dứt sự phụ thuộc vào các 
chuôi vô hạn. Một thuật toán lặp (iterative algorithm) 
lặp lại một phép tính đặc trưng, môi lân lặp lại sử 
dụng đâu ra từ bước lặp trước làm đâu vào của nó, và 
sinh ra môt kêt quả trong môi bước hội tụ vê giá trị 
mong muôn. Cách tiêp cận này thực ra đã đưỢc khám 
160 năm trước đó bởi Carl Friedrich Gauss, trong một 
phương pháp mà ngày nay gọi là phương pháp AGM 
(i arỉthmetỉc-geometrỉc mean method, phương pháp trung 
bình hình học-đại sô) hay thuật toán Gauss- 
Legendre^ 76 ]. Vì đưỢc sửa đôi bởi Salamin và Brent, nó 
cũng còn đưỢc gọi là thuật toán Brent-Salamin. 


Thuật toán lặp Gauss-Legendre: 

Khởi tạo 

“0=1 b ° = -ự2 ío= 4 Pũ = l 

Lặp 

_«n+&n , /——Ị— 

a n- 1-1— 2 ^n+1— \ a n^n 

^n+ l = tn —Pn ( — Q"n+ 1) Pn+1 = 2 Pn 

Sau đó một phép ước lưỢng 7T đƯỢc tính từ 

_(ữn+&n)2 

7T~ —— 

4 tn 





Các thuật toán lặp đưỢc sử dụng rộng rãi sau 1980 bởi nó nhanh hơn các thuật toán chuôi vô hạn: trong 
khi các chuôi vô hạn thường tăng sô chữ sô chính xác dân dân một cách cộng thêm, các thuật toán lặp 
lại thường "nhân" sô chữ sô chính xác ở môi bước. Ví dụ, thuật toán Brent-Salamin nhân đôi sô chữ sô 
trong môi lân lặp. Năm 1984, hai anh em người Canada John và Peter Borwein tạo nên một thuật toán 
lặp nhân bốn lần số chữ số trong mỗi bước; và năm 1987, một thuật toán nhân năm lần mỗi bước^ 77 ^ 
Các phương pháp lặp đưỢc sử dụng bởi nhà toán học Nhật Bản Yasumasa Kanada đê lập lên một sô kỉ 
lục giữa 1995 và 2002^ 78 ^. sự hội tụ nhanh có đưỢc kèm theo một cái giá: các thuật toán lặp đòi hỏi bộ 
nhớ nhiều hơn đáng kế so với các chuỗi vô hạn^ 78 ]. 


i 

Động lực tính toán sô 71 


Đối với hầu hết các tính toán số liên 
quan tới 71, một ít chữ sô thôi đã cung 
câp độ chính xác cân thiêt. Chẳng 
hạn, theo Jôrg Arndt và Christoph 
Haenel, 39 chữ sô là đủ đê thực hiện 
các tính toán vũ trụ học, bởi đây là độ 
chính xác cân thiêt đê tính thê tích vũ 
trụ hiện biêt với độ chính xác cỡ một 
nguyên tửt- 79 J. Bất chấp điều nàỵ, 
nhiêu người đã làm việc rât vât vả đê 

tính toán 71 tới hàng nghìn, hàng triệu 
và nhiều hơn thế các chữ số^ 80 ^. Nỗ 
lực này một phân có thê quy cho sự 
thúc ép con người phá vỡ các kỉ lục, 


10 14 


10 u 
s 10 w 

c 

Q. 

I 10 " 

5 

? 10 * 

m 

5 

5 10 4 

õ 

n 

100 


1 

2000 MO 450 1400 1430 1300 1330 1000 1Ố30 1700 1730 1800 1830 1900 1930 2000 
TỚĨ ÍCN 

Nam 

Khi các nhà toán học khám phá ra những thuật toán mới, và máy 
tính trở nên sẵn dùng, số các chữ số được biết về 71 tăng nhanh 
chóng. 


Độ chinh xác cua số Pi 



và những thành tích như thế với 71 

thường xuất hiện trên trang nhất báo chí trên khắp thế giới^ 81 ^ 82 ^ Chúng cũng có những lỢi ích thực 
tiên, như là kiêm tra các siêu máy tính, kiêm tra các thuật toán giải tích sô (bao gôm các thuật toán nhân 
chính xác cao); và trong địa hạt toán học thuân túy, chúng cung câp dữ liệu đê đánh giá tính ngâu nhiên 


các chữ số của 7I^ 83 ^. 


Các chuỗi hội tụ nhanh 

Các phép tính số 71 hiện đại không chỉ sử dụng duy nhất thuật toán lặp. Các chuỗi vô hạn mới đưỢc 
phát hiện vào những thập niên 1980 và 1990 cũng hội tụ nhanh không kém các thuật toán lặp, nhưng đơn 
giản hơn và tôn ít bộ nhớ hơn^^ỉ. Chúng đã manh nha xuât hiện vào năm 1914, khi nhà toán học Ân Độ 
Srinivasa Ramanujan công bố hàng chục công thức mới cho số 7T, chúng đáng nhớ do tính tao nhã, chiều 
sâu toán học và sự hội tụ nhanh^ 84 l Một trong các công thức của ông, dựa trên các phương trình module: 

1 _ 2^2 ^ (4fc)!(1103 + 26390&) 

7T = 9801 (A:!) 4 396 4fc 

Chuỗi này hội tụ nhanh hơn rất nhiều hầu hết mọi chuỗi arctang, bao gồm cả công thức Machin^ 85 ]. Bill 
Gosper là người đầu tiên sử dụng nó để tạo nên những tiến bộ trong tính toán TI, lập nên kỉ lục 17 triệu 
chữ số vào năm 1985^ 86 l Các công thức của Ramanujan báo trước các thuật toán hiện đại phát triến bởi 
anh em nhà Borwein và anh em nhà Chudnovsky^ 87 ^. Thuật toán Chudnovsky đưỢc phát triền vào năm 
1987 là: 











1 “ (—l) fc (6fc)!(13591409 + 545140134fc) 

77 = Ềố (3fc)! (/c!) 3 640320 3fc+3 / 2 

Nó sinh ra khoảng 14 chữ số của 7T mỗi số hạng^ 88 ], và đã đưỢc 

dùng cho một vài phép tính lập kỉ lục vê TI, trong đó có kỉ lục 
vượt một tỉ chữ sô năm 1989 bởi anh em nhà Chudnovsky. Vào 
ngày 31 tháng 9 năm 2012^ 89 ^ Fabrice Bellard đã lập kỉ lục khi sử 
dụng công thức Chudnovsky đê tính chữ sô thứ 2,7 nghìn tỉ của 

số TI^ 90 ] trước khi bị Shigeru Kondo vượt mặt khi tính ra chữ số 
thứ 5 nghìn tỉ vào năm 201of 91 ^ và sau đó là chữ số thứ 10 nghìn 
tỉ của 71 vào năm 201lJ 92 ^ 

Năm 2006, nhà toán học Canada Simon Plouffe đã sử dụng "thuật 
toán hệ thức nguyên PSLQ" (PSLQ: Partial Sum of Least Squares - 
tông riêng phân của các bình phương cực tiêu) đê tạo ra một vài 

công thức mới cho 71, tuân theo mẫu sau: 

= ê ầ (^TT + -TT-T + 1^-7) 

n k V ợ n — 1 q 2n — 1 ợ 4n — 1 / 

trong đó q là hằng sô Gelíond e H , Ả: là một sô lẻ, và a, b, c là những sô hữu tỉ mà Plouííe đưa vào^2!. 



Srinivasa Ramanujan, làm việc một 
mình ở Ân Độ, đã tạo nên nhiều 
chuỗi số mới đế tính số rt. 


Thuật toán miệng vòi 


Hai thuật toán đưỢc khám phá vào năm 1995 đã mở ra một hướng đi mới cho nghiên cứu vê sô TL Chúng 
gọi là các thuật toán "miệng vòi" (spigot algorithms) bởi vì, giông như nước nhỏ giọt khỏi một miệng 
vòi, chúng tạo ra từng chữ số riêng lẻ của TI không đưỢc tái sử dụng sau khi đã đưỢc tính ra^ 94 ^ 95 !. Điều 
này đôi lập với các chuôi vô hạn hay những thuật toán lặp, là những thuật toán lưu giữ và sử dụng tât 
cả những chữ sô trung gian cho đên khi kêt quả cuôi cùng đưỢc tạo raí 94 l 

Các nhà toán học Hoa Kỳ Stan Wagon và Stanley Rabinowitz đã tạo nên một thuật toán miệng vòi đơn 
giản vào năm 1995Í 95 !! 96 !! 97 ]. Tôc độ của nó là tương đương với các thuật toán arctang, nhưng không 
nhanh bằng các thuật toán lặpí 96 l 

Một thuật toán miệng vòi khác, thuật toán trích xuât chữ sô Bailey-Borwein-Plouffe (BBP digit extraction 
algorithm), đưỢc phát hiện vào năm 1995 bởi Simon Plouííe^ 98 ^ 99 ^ 

_ 1 / 4 2 1 1 \ 

16* \ 8i + 1 8i + 4 8i + 5 8i + 6 / 

Công thức này, không giống những công thức trước đó, có thể sinh ra bất kì chữ số hệ thập lục phân của 
TI mà không tính toán tới các chữ sô đứng trước nó^ 98 ]. Các chữ sô nhị phân hay bát phân riêng rẽ có thê 
trích xuât từ các chữ sô hệ thập lục phân. Các biên thê của thuật toán này đã đưỢc phát hiện, nhưng cho 
tới nay chưa tìm thấy thuật toán trích xuất chữ số nào sinh ra nhanh chóng các chữ số thập phân^ 100 ^ 
Một ứng dụng quan trọng của các thuật toán trích xuât chữ sô là hỢp thức hóa những tuyên bô mới vê 

kỉ lục tính toán số 71: sau khi một kỉ lục đưỢc tuyên bố, các kết quả thập phân đưỢc chuyển sang hệ 




thập lục phân, và sau đó một thuật toán trích xuât chữ sô đưỢc dùng đê tính toán một sô ngâu nhiên 
những chữ sô gân cuôi, nêu chúng phù hỢp, điêu này cung câp một phương pháp tin cậy rằng tính toán 
tống thế là đúngí52Ị. 

Giữa năm 1998 và 2000, dự án tính toán phân bố PiHex sử dụng công thức Bellard (một bản chỉnh sửa 
của thuật toán BBP) để tính toán bit thứ một triệu tỉ(10 15 ) của TI, đã cho ra kết quả là o^ 101 ^. Tháng Chín 
năm 2010, một nhân viên của Yahoo! đã sử dụng ứng dụng Hadoop của công ty trên một ngàn máy tính 
trong một thời gian 23 ngày để tính toán 256 bit của TI ở vị trí bit 2 triệu tỉ (2xl0 15 )E 102 l 

Không thê nào tính đưỢc phân khiêm khuyêt còn lại cúa sô TI khi cô găng nhìn xa hơn, phân còn lại 
siêu nhỏ đây tiên rât gân sô 0 mặc dù không bao giờ bằng 0 đưỢc. Nêu giá trị bằng 0 đông nghĩa với 
việc nói rằng một sô thực a/oo = 0 (a £ N), như thê phủ nhận sự tôn tại của một hạt bụi trong vũ trụ và 
hạt bụi đó có thê là nơi mà bạn đang sông, [[(a/oo > 0 (a 6 N)]]. Tuy nhiên xét vê mặt tương đôi, tạo ra 
một cái gì đó với mức độ tương đôi chính xác trong khoa học, kĩ thuật hay nghiên cứu nào đó dù là định 
hướng duy vật hay duy tâm thì nó đưỢc châp nhận như hoàn thiện và từ đó có thê đưỢc tiêp tục phát 
triển. 

Đi về phía cân bằng 08:23, ngày 24 tháng 5 năm 2013 (UTC) 

sử dụng 

Bài chi tiết: Danh sách công thức chứa n 


Do TI liên hệ chặt chẽ với đường tròn, nó xuất hiện trong nhiều công thức thuộc các lĩnh vực hình học 
và lương giác, đặc biệt là những công thức liên quan tới đường tròn, hình câu, hoặc elip. Một sô ngành 
khoa học khác cũng có các công thức liên quan tới TI, như thông kê, phân dạng , cơ học, vũ trụ học, lý 
thuyêt sô, và điện từ học. 


Hình học và IƯỢng giác 

TI xuất hiện trong những công thức về chu vi, diện 
tích và thê tích các hình hình học liên quan tới 
đường tròn, như các hình elip, hình câu, hình nón, 
hình xuyên. Một vài công thức phô biên hơn cả 
trong số đó là^ 103 ^ 

■ Chu vi của một đường tròn với bán kính r là 

2ĩrr 

■ Diện tích của một hình tròn với bán kính r là 7rr 2 

■ Thể tích của một hình cầu với bán kính r là |7rr 3 

■ Diện tích mặt cầu với bán kính r là 47rr 2 

71 xuất hiện trong các tích phân xác định mô tả chu vi, diện tích, hoặc thể tích các hình tạo ra từ đường 
tròn. Chẳng hạn, một tích phân xác định nửa diện tích của một đường tròn với bán kính bằng 1 đưỢc 
cho bởi^ 104 ^ 



0 12 3 4 



Tỉ được định nghĩa là tỉ lệ giữa chu vi và đường 
kính của một đường tròn. 


















Trong công thức này, hàm y/l-x 2 biêu diên nửa trên của đường tròn (căn thức là hệ quả của định lý 
Pythagoras) , và tích phân f\ tính diện tích giữa nửa đường tròn và trục V. 

Trong lưựng giác, các hàm lưựng giác liên hệ 
với các góc, và các nhà toán học thường sử dụng 
radian như một đơn vị đo. Mặt khác, 71 đóng 
một vai trò quan trọng trong các góc đo bằng 
radian, do radian đưỢc định nghĩa sao cho một 
đường tròn chiếm một góc bằng 271 radian^ 105 ], 
hoặc nói cách khác, góc 180° bằng với Tỉ radian, 
và 1° = 71/180 radian^ 105 ^. 

Các hàm lưỢng giác phổ biến thường có chu kì 
là bội của 71; chẳng hạn, sin và cosin có chu kỳ 27[[ 106 ], do đó với bất kì góc 6 và bất kì số nguyên k nào, 

sin ớ=sin(ớ+27rfc) và cos ớ=cos(ớ+27i7c).í^ 9 ^ 

Phương pháp Monte Carlo 


10 

0.8 

06 


0.4 

0 2 

0.0 

0.0 02 0.4 06 0.8 10 

Các chấm ngẫu nhiên đưỢc đặt trên 
một hình vuông nội tiếp với nó. 

Phương pháp Monte Carlo, dựa trên phép thử ngẫu nhiên, có thế dùng đế ước IƯỢng số TI. 

Họ phương pháp Monte Carlo, vốn dùng để tính toán kết quả của những phép thử ngẫu nhiên nhiều lần, 
có thể dùng để tạo nên các phép xấp xỉ số TI^ 107 ^ Kim Buffon là một kĩ thuật như vậy: nếu một cây kim 
có chiều dài ỉ đưỢc thả n lần lên một bề mặt trên đó vẽ các đường thẳng song song cách nhau t đơn vị, 
và nếu X lần trong số đó nó dừng lại cắt qua một vạch (x > 0), thì người ta có thể tính gần đúng TI dựa 
trên phép tính^ 108 ^: 

2 ni 

7T ~ — 

xt 


n 3000,*»: 3.1133 





được thả ngẫu nhiên. 



Một phương pháp Monte Carlo khác đê tính 71 là vẽ một đường tròn nội tiêp một hình vuông, và đặt 
ngâu nhiên các châm lên hình vuông. TỈ lệ các châm nằm trong hình tròn trên tông sô châm xâp xỉ 
bang 7r/4. [109] 













Phương pháp Monte Carlo đê tính gân đúng TT rât chậm so với những phương pháp khác. Năm 1901 nhà 
toán học Italia Mario Lazzarini đã tung một cây kim 3048 lần để thu đưỢc kết quả ước lương TI bằng 
355/113 [110] , một thí nghiệm nhằm minh họa cho phương pháp hơn là nỗ lực lập kỉ lục về số 7L Mô 
phỏng trên máy tính hiện đại cho phép thực hiện "gieo" ngâu nhiên nhanh hơn nhiêu cách tung kim bằng 
tay như vậy, nhưng nhìn chung nó không bao giờ đưỢc dùng để tính TI khi đòi hỏi độ chính xác và tốc 

độLỉiil. 


SỐ phức và giải tích 


Bất kỳ số phức z nào đều có thể biểu diễn bằng một cặp số thực. 
Trong hệ tọa độ cực , một sô (bán kính r) đưỢc dùng đê biêu diên 
khoảng cách từ z tới gôc tọa độ của mặt phắng phức và một sô 
khác (góc ọ) đê biêu diên một phép quay ngưỢc chiêu kim đông 
hồ từ tia dương của trục thực tới zí 112 ^: 

z — r • (cos (p + i sin <p) 

ở đây ỉ -2 = -1. Sự xuất hiện thường xuyên của TI trong giải tích 
phức liên quan tới biêu diên hàm mũ của một biên phức, đưỢc mô 
tả bằng công th ưc Euler llljl; 



e ltp = cos (f + i sin (f 

ở đây hằng số e là cơ số của lôgarit tự nhiên. Công thức này lập 
lên một mối liên hệ giữa lũy thừa ảo của e và các điểm trên 


Mối liên hệ giữa lũy thừa ảo của số 
e với các điếm trên đường tròn đơn 
vị có tâm ở gốc tọa độ của mặt 
phang phức được cho bởi Công 
thức Euler. 


đường tròn đơn vị có tâm ở gốc của mặt phẳng phức. Đặt (p - TI 
trong công thức Euler sinh ra Đông nhât thức Euler, một công thức 

đưỢc các nhà toán học ca ngỢi do chứa đựng năm hằng số toán học quan trọng nhất^ 113 ^ 114 ^ 


e in + 1 = 0 


Có n sô phức z khác nhau thỏa mãn z n = 1, và chúng đưỢc gọi là "nghiệm bậc n của đơn vị"LỈĨ§l. 
Chúng đưỢc cho bởi công thức: 


e 2nik/n (fc = 0,1,2,..., n- 1) 

Công thức tích phân Cauchy chi phôi các hàm giải tích phức và thiêt lập môi quan hệ quan trọng giữa 
các phép tích phân và vi phân, bao gôm một điêu đáng chú ý là giá trị của một hàm phức trong một miên 
đóng hoàn toán đưỢc xác định bởi những giá trị trong miền^ 116 ^ 117 ^ 


f( z o) = 


ềif. 


z- z 0 


dz 


Sự hiện diện của TI trong íractal (phân dạng) tập Mandelbrot đưỢc một người Mỹ tên là David Boll khám 
phá vào năm 1991^ 118 ^. Ông đã kiểm tra biểu hiện của tập Mandelbrot ở gần vùng "cổ" ở (-0.75, 0). Xem 
xét những diêm có tọa độ (-0.75, s), khi £ tiên tới 0, sô lân tự lặp lại hình dạng của tập cho đên khi 


















71 CÓ thể tính được từ tập 
Mandelbrot, bằng cách tính số vòng 
lặp cần thiết trước khi điểm (-0.75, 
£) phân kỳ. 


phân kì đối với điểm đó nhân với £ hội tụ về 71. Điểm (0.25, £) ở 
đỉnh của một "thung lũng" lớn ở phía phải của tập Mandelbrot 
cũng biêu hiện tương tự: sô lân tự lặp lại trước khi phân kì nhân 
với căn bậc hai của £ tiến tới Ti! 118 ]! 119 ]. 

Hàm gamma mở rộng khái niệm về giai thừa - vốn thông thường 
chỉ đưỢc định nghĩa cho các sô nguyên - sang mọi sô thực. Nêu 

hàm gamma đưỢc tính ở các sô bán nguyên, thì kêt quả sẽ chứa TI, 
chẳng hạn r(i/2)=0r và r( 5 / 2 )=-^^ [ 120 ] Hàm gamma có thể đưỢc 

sử dụng đê tạo ra một phép tính gân đúng n! cho sô n lớn: 
n\~s/2ĩm(j) n còn đưỢc gọi là xấp xỉ Stirlingt 121 ]. 


Lý thuyết số và hàm zeta Riemann 

Hàm zeta Riemann £(s) đưỢc dùng trong nhiều lĩnh vực của toán học. Khi tính cho s= 2 , nó có thể viết lại 
thành 



Tìm một nghiệm đơn cho chuỗi vô hạn này là một bài toán nổi tiếng trong toán học gọi là bài toán Basel. 
Leonhard Euler giải nó vào năm 1735 khi ông chỉ ra nó bằng íll 67 ]. Ket quả của Euler dẫn đến một kết 
luận quan trọng trong lý thuyết số là xác suất đế hai số ngẫu nhiên nguyên tố cùng nhau (nghĩa là không 
có ước chung nào ngoài 1) bằng 6/tt 2 .l 122 !! 123 ]. Xác suất này dựa trên một nhận xét rằng bất kì số nào 
chia hêt cho một sô nguyên tô p là 1 /p (chẳng hạn, cứ bảy sô nguyên liên tiêp thì có một sô chia hêt cho 
7). Do đó xác suât đê hai sô cùng chia hêt bởi sô nguyên tô này là 1 /p 2 , và xác suât đê ít nhât một trong 
hai sô không chia hêt là 1-1 /p 2 . Đôi với các sô nguyên khác nhau, các sự kiện có thê chia hêt là độc lập 

với nhau; do đó xác suât đê hai sô nguyên tô cùng nhau cho bởi một tích lây trên tât cả các sô nguyên 
t ộ[124] ; 



Xác suất này có thể dùng cùng với một phương pháp sinh số ngẫu nhiên để tính gần đúng 71 sử dụng 
cách tiêp cận Monte Carlo^ 125 ]. 


Vật lý 


Mặc dù không phải là một hằng số vật lý, TI xuất hiện thường xuyên trong các phương trình mô tả các 
nguyên lý cơ bản của vũ trụ, thường do mối liên hệ giữa 71 với đường tròn và với hệ tọa độ cầu . Một 
công thức đơn giản trong lĩnh vực cơ học cổ điển cho ta chu kỳ dao động gần đúng T của một con lắc 
đơn với chiều dài L, dao động với biên độ nhỏ (g là gia tốc trọng trường trên bề mặt Trái Đất)^ 126 ^: 

















Một trong những công thức tôi quan trọng của cơ học lưỢng tử là nguyên lý bât định Heisenberg chỉ ra 
rằng độ bất định trong phép đo vị trí của một hạt (Ax) và đ ộng lươn g (Ap) không thể đồng thời nhỏ 
tùy ý ở cùng một thời điểm (ở đây h là hằng số Planck)^ 127 ^ 

. . /t 

Ax A p > 

47T 


Trong ngành vũ trụ học, TI xuât hiện trong một công thức nên tảng, đó là phương trình trường Einstein 
tạo nên cơ sở của thuyêt tương đôi tông quát và mô tả tương tác cơ bản của lực hâp dân như một kêt 
quả của không-thời gian bị uốn cong bởi vật chất và năng lưỢng^ 128 ^ 

Rit-^r + A 9 ik = ^-Tit 

4 c 4 

Trong đó Rik là tenxơ độ cong Ricci ,R là độ cong vô hướng, g ik là tenxơ metric, A là 
hằng số vũ trụ học, G là hằng số hấp dẫn, c là vận tốc ánh sáng trong chân không, 
vàTịfc là tenxơ ứng suất-năng IƯỢng. 

Trong lĩnh vực điện từ học, định luật Coulomb mô tả điện trường giữa hai điện tích (qi và q 2 ) cách 
nhau một khoảng r (với £ 0 biểu diễn cho hằng số điện môi trong chân không)í 129 ^: 

I«l0ĩ| 

F = _ 

47T£of 2 


Việc 71 xâp xỉ bằng 3 góp phân vào thời gian sông tương đôi lâu của ortho-positronium (hệ lương tử có 
một electron và một positron nằm trên cùng một quỹ đạo quay xung quanh một khôi tâm). Nghịch đảo 

thời gian sống — đối với bậc thấp nhất trong hằng số cấu trúc tế vi a. đưỢc cho bởi công thứcE 130 !; 
r 



trong đó m là khối IƯỢng electron. 


Xác suất thống kê 

Các lĩnh vực xác suất và thống kê sử dụng thường xuyên phân bố chuẩn như một mô hình đơn giản cho 
các hiện tương phức tạp; chẳng hạn các nhà khoa học thông thường giả định rằng các sai sô quan sát 

trong hầu hết các thí nghiệm tuân theo một phân bố chuẩnt 131 -*. 71 đưỢc tìm thấy trong hàm Gauss (là hàm 

mật độ xác suất của phân bố chuẩn với giá trị trung bình p và độ lệch chuẩn ơ^ 132 ^: 


/(*) = 


1 e —(^— m) 2 /(2o- 2 ) 

ơ\/2tt 


Diện tích dưới đồ thị của đường cong phân bố chuẩn đưỢc cho bởi tích phân Gaussí 132 ^: 



29 



trong khi tích phân tương tự đối với phân bố Cauchy là 





1 

X 2 + 1 


dx = 7r. 


Kỹ thuật và địa chát 

TI hiện diện trong một sô công thức trong kĩ thuật câu trúc, như 
công thức tính độ cong vênh do Euler tìm ra, cho ta biêt tải trọng 
theo trục tối đa F mà một cột dài, mảnh có độ dài L, suất đàn hồi 



-09 


- 2-1012 
Một đồ thị Hàm Gauss 
f(x) = e - * 2 Vùng tô màu giữa hàm 
số và trục X có diện tích yĩ. 


E, và momen quán tính diện tích I có thể mang đưỢc mà không bị cong vênhIỈ551: 


F = 


7 t 2 EI 

ư- 


Lĩnh vực thủy động lực học cũng chứa TI trong định luật Stokes, cho phép tính gân đúng lực ma sát F tác 
dụng lên một vật thể nhỏ dạng cầu bán kính R chuyển động với vận tốc V trong một chất lỏng với độ 
nhớt động r^ 134 !; 

F = 6 7TT]Rv 

Biến đổi Fourier là một phép toán biểu diễn thời gian như một hàm của tần số, đưỢc biết như phổ tần 
sô của nó. Nó có nhiêu ứng dụng trong vật lý và kỹ thuật, đặc biệt trong xử lý tín hiệu^ 135 ^: 

/ oo 

f(x) e- 2 ”* dx 

-oo 


Dưới các điều kiện lý tưởng (dốc thoải đều trên một nền xói mòn một cách đồng đều), độ uốn khúc 
của một con sông tiến gần tới TI. Độ uốn khúc (sinousity) là tỉ số giữa độ dài thực và khoảng cách theo 
đường kẻ giữa thương nguôn và cửa sông. Các dòng chảy nhanh hơn dọc các cạnh bên ngoài của chô 
uôn dòng sông gây ra nhiêu xói lở hơn dọc các cạnh trong, do đó đây các chô uôn ra xa hơn, và gia tăng 
sự uôn vòng lặp lại tông thê của dòng sông. Tuy nhiên, sự uôn vòng quá mức dân tới ở một sô chô, 
dòng cuộn thành một đường vòng quanh, tạo ra những hô có hình chữ u (box-ow lake), làm giảm độ uôn 
khúc tông thê. sự cân bằng giữa hai nhân tô đôi lập này khiên cho dân tới độ uôn khúc của dòng sông 
trung bình gần bằng n;! 136 ]! 137 ]. 

Ngoài địa hạt khoa học 


Ghi nhớ các chữ số 

Nhiều người đã cố gắng nhớ càng nhiều càng tốt các chữ số của TI, một sự luyện tập đưỢc gọi là 
piphilology (kêt hỢp từ pi và phiỉology tức ngữ văn học)t 138 l Một kĩ thuật phô biên là ghi nhớ một câu 
chuyện hay một bài thơ, trong đó độ dài các từ ứng với sô các chữ sô: từ thứ nhât có 3 chữ cái, từ thứ 
hai có 1, từ thứ ba có 4, thứ tư có 1, thứ năm có 4, và tiêp tục như vậy. Một trong những ví dụ sớm nhât 















vê biện pháp hô trỢ ghi nhớ này đưỢc đê xuât bởi nhà khoa học Anh James Hopwood Jeans: "How I 
want a drink, alcoholic of course, after ửie heavy lectures involving quantum mechanics"[ 138 l Một bài thơ 
(tiêng Anh: poem ) dùng cho việc ghi nhớ này đôi khi đưỢc gọi là một piem. Ngoài tiêng Anh, các bài thơ 

để ghi nhớ TI cũng đưỢc sáng tác trong một số ngôn ngữ kháJ 138 ]; nhơ trong tiếng Việt, soạn giả Vô 
Biên trên diên đàn khoahocnet từng giới thiệu bài "Pi trường Tân thanh" (lây Kiêu đê ghi nhớ 50 chữ sô 
đâu tiên, với quy luật có sửa đôi một chút do đặc thù tiêng Việ/ 139 ]. 

KỈ lục về ghi nhớ các chữ số của TI, đưỢc xác nhận bởi Sách Kỷ lục Guinness, là 67 890 chữ số, đưỢc 
Lữ Siêu, một người Trung Quôc đọc thuộc lòng trong 24 giờ và 4 phút vào ngày 20 tháng 11 năm 
2005 [140][141] . Năm 2006, một kĩ sư Nhật về hưu tên là Haraguchi Akira tuỵên bố là đã đọc thuộc lòng 
100 000 chữ số, nhưng tuyên bố này không đưỢc sách Kỷ lục Guinness kiểm chứng^ 142 ]. Những người 
lập nên kỉ lục về ghi nhớ các chữ số của TI thường không dựa vào các bài thơ, mà sử dụng các phương 
pháp khác, như nhớ các khuôn dạng sô hay phương pháp loci (ghi nhớ bằng cách liên hệ sô với vị 
tríp 3 ]. 


Một vài tác giả sử dụng các chữ số của 71 để thiết lập nên một dạng hạn từ mới, trong đó độ dài từ yêu 
cầu phải biểu diễn các chữ số của 71, trong tiếng Anh gọi là pilish. Truyện thơ ngắn Cadaeic Cadema 
chứa 3835 chữ số đầu tiên của 71 theo cách nàyt 144 ], và toàn bộ cuốn sách Not a Wake chứa 10 000 từ, 
mỗi từ biểu diễn một chữ số của ĩ/ 145 l 


Trong văn hóa đại chúng 

Có lẽ do 71 có định nghĩa đơn giản mà lại hiện diện ở khắp các 
lĩnh vực, nó đưỢc thê hiện trong văn hóa đại chúng nhiêu hơn bât 
kì khái niệm toán học nào khác. Tại bảo tàng Palais de la 
Découverte ở Paris có một căn phòng hình tròn đưỢc gọi là "phòng 

pi" trên tường thể hiện 707 chữ cái của 71, dưới dạng những ký tự 
làm bằng gô gắn vào trân vòm. Các chữ sô này dựa trên tính toán 
năm 1853 của William Shanks có chứa một lôi sai bắt đâu từ chữ 
số thứ 528. Lỗi này đưỢc phát hiện năm 1946 và đưỢc sửa lại vào 


năm 1949 [146] 

e to the u, du / dx 
e to the X, dx 

Cosine, secant, tangent, sine 
3.14159 

Integral, radỉcal, mu dv 
Slipstỉck, slide rule, MIT! 
GOOOOOO TECH! 

Lời cổ vũ của trường MIT^ 147 ] 


Nhiêu trường học ở nước 
Mỹ cử hành kỉ niệm Ngày 
sô pi vào 14 tháng 3 (trong 
ngôn ngữ Anh-Mỹ, ngày này 
viết là 3/14)t 148 ]. Ngày 9 



Bánh Pi (tiếng Anh: Pi Pie) Đại học 
Delft 


tháng 3 năm 2009, Hạ viện Hoa Kỳ đã chính thức chọn ngày 14 
tháng 3 hàng năm là ngày sô Pi nhằm khuyên khích học sinh, giáo 

viên nghiên cứu toán học/ 149 ] 71 và chuỗi chữ số của nó thường 
đưỢc những người tự xem mình là "lập dị" sử dụng trong những 
trò đùa của nhóm những người ưa thích toán học và công nghệ. 
Một vài lời cô vũ (trong thi đâu thê thao, văn nghệ...) của Học viện 
Công nghệ Massachusetts (MIT) cũng xuất hiện số "3,14159"^ 147 ]. 
Trong vụ bán đâu giá các tài liệu vê bằng phát minh công nghệ có 
giá trị của tập đoàn Nortel năm 2010, Google đã liên tục đặt giá 
một cách khác thường dựa trên các hằng sô toán học và khoa học, 

bao gồm ti [150] . 




















Những người ủng hộ một hằng số toán học mới là tau (t), bằng 2 lần TI, lập luận rằng một hằng số 
dựa trên tỉ sô giữa chu vi đường tròn với bán kính của nó thay vì với đường kính sẽ có tính tự nhiên hơn 
và sẽ đơn giản hóa nhiều công thứct 151 ^ 152 !. Trong khi những đề xuất của họ, như việc tố chức kỉ 
niệm ngày 28 tháng 6 như "Ngày Tau" đưỢc tường thuật trên truyên thông, họ không đưỢc các sách vở 
khoa học phản ánh^ 153 ^ 154 ]. 

Trong tiểu thuyết "Contact", Carl Sagan đề xuất rằng Đấng Sáng tạo ra vũ trụ đã chôn giấu một thông 
điệp ẩn sâu trong các chữ số của TI^ 155 ]. Các chữ số của 71 cũng đưỢc đưa vào lời ca của bài hát "Pi" 
trong album Aerial của Kate Bush^ 156 ]. Pi cũng đưỢc dùng đế đặt tên cho một bài hát trong album "Horses 
and Grasses” phát hành năm 2005 của ban nhạc Mỹ Hard 'n Phirm .l 157 !! 158 ! 

Năm 1897, nhà toán học nghiệp dư Edwin J. Goodwin đã nỗ lực thuyết phục cơ quan lập pháp bang 
Indiana (Hoa Kỳ) thông qua Dự luật Indiana Pi, trong đó mô tả một phương pháp câu phương hình tròn, 
và chứa những nội dung giả thiết những giá trị sai của 71 như 3,2J 159 ^ Dự luật này nối danh như một nỗ 
lực thiêt lập một chân lý khoa học bằng sắc lệnh lập pháp. Dự thảo đã đưỢc Hạ nghị viện Indiana 
thông qua, nhưng bị Thương nghị viện bác bỏ[ 16 °]. 

Trong tập Midnight thuộc sêri Doctor Who, vị Tiến sĩ chạm trán với Thực thể Nửa đêm (Midnight 
Entity), kẻ nhập xác một sô nhân vật. Nhân vật Sky Silvestry khi bị nhập xác đã bắt chước kiêu nói của 

Tiến sĩ bằng cách lặp lại khớp nhau số TI tới 30 chữ số thập phân^ 161 ]. Điều này đòi hỏi các diễn viên 

David Tennant và Leslie Sharp học chuôi sô đê có thê nhắc lại nó. 

Tiểu thuyết của Yann Martel xuất bản năm 2001,[ 162 1 đưỢc dựng thành phim năm 2012^ 163 ^ (Lý An đạo 
diên) nói vê nhân vật chính tên Pi có thê nhớ đưỢc rât nhiêu chữ sô thập phân của Pi. 

Trong Thuyền trưởng Đơn vị, một tác phẩm của nhà văn Liên Xô Vladimir Lyovshin, Pi là một nhân 

vật cùng đi với Sô Không, thuyên trưởng Đơn vị và Hoa Tiêu trong cuộc hải trình. 


Chú thích 

1. A Notable Large 

Computations: Pi (http://nu 
mberworld.org/digits/Pi/) 
Alexander J. Yee, cập nhật 
25/4/2012: kỷ lục 
10,000,000,000,050 chữ số 
thập phân được ghi cho 
Shigeru Kondo & Alexander 
Yee. Đe chạy kết quả này, 
các ông đã phải sử dụng 
máy tính 2 X Intel Xeon 
X5680 @ 3.33 GHz - (12 
nhân vật lý, 24 siêu phân 
luồng), 96 GB DDR3 với 
1066 MHz, ổ đĩa cứng 24 X 
2 TB và tính toán trong 371 
ngày, từ 10/10/2010 đến 
16/10/2011. Xem ảnh cấu 
hình máy tính tại đ ây ( http: // 


numberworld.org/misc_run 

s/pi-10t/main_top.jpg) 

2. A The tirst scalable multi78- 
threaded Pi-benchmark for 
multi-core Systems... (http:// 
www.numberworld.org/y-cru 
ncher/) Last updated: ngày 
8 tháng 2 năm 2015 

3. A a ă ấ Arndt & Haenel 2006, 
tr. 8 

4. A Rudin, VValter (1976). 
Principles of Mathematical 
Analysis. McGraw-Hill. 

ISBN 0-07-054235-X., p 
183. 

5. A Holton, David; Mackridge, 
Peter (2004). “Greek: an 
Essential Grammar of the 
Modern Language”. 
Routledge. ISBN 0-415- 
23210-4., p. xi. 


6. A Amdt & Haenel 2006, 
tr. 165. Một bản sao tác 
phẩm của Jones có thể tìm 
thấy trong Berggren, 
Borwein & Borwein 1997, 
tr. 108-109 

7. A Xem Schepler 1950, 

tr. 220: trước đó ở thế kỷ 
XVII,William Oughtred đã 
sử dụng ký tự TI để biếu 
diễn chu vi của một đường 
tròn. 

8. A aăâb c A mc | t & Haenel 
2006, tr. 166 





9. A Leonhard Euler. 

Introductio in analysin 

intinitorum (http://books.goo 

gle.com.vn/books?id=Qwwc 

mweJCDQC&pg=PA166&d 

q=lntroductio+in+analysin+i 

nfinitorum+thus+%CF%80+i 

s+equal+to+half+the+circu 

mference+of+a+circle+of+r 

adius&hl=vi&sa=X&ei=6Bm 

OUICIM8WViAfph4GYCw& 

ved=0CC0Q6AEwAA#v=on 

epage&q=thus%20%CF%8 

0%20is%20equal%20to%2 

0half%20the%20circumfere 

nce%20of%20a%20circle% 

20of%20radius&f=false). 

tr. 166. 

LO. A a ă Arndt & hlaenel 2006, 
tr. 5 

Ll. Aaa Salikhov, V. (2008). 

“On the lrra.tiona.lity 
Measure of pi”. Russian 
Mathematical Survey 53 
(3): 570. 

Bibcode:2008RuMaS..63..5 
70S (http://adsabs.han/ard. 
edu/àbs/2008Ru Mas. .63. .5 
70S). 

doi:10.1070/RM2008v063n 
03ABEH004543 (https://dx. 
doi.org/10.1070°/o2FRM200 
8v063n03ABEH004543). 

L2. A Mayer, steve. “The 
Transcendence of TI” (http 
s://web. archive.org/web/200 
00929033317/http://dialspa 
ce.dial.pipex.com/town/way/ 
po28/maths/docs/pi.html). 
Bản gốc (http://sixthform.inf 
o/maths/files/pitrans.pdf) 
(PDF) lưu trữ 29/9/2000. 

Truy cập ngày 4 tháng 11 
năm 2007. Kiểm tra giá trị 
ngày tháng trong: 

I archivedate= (trơ giúp) 

L3. A Posamentier & Lehmann 
2004, tr. 25 

L4. A Eymard & Lafon 1999, 
tr. 129 


A Beckmann 1989, tr. 37 24. 

Schlager, Neil; Lauer, Josh 
(2001). Science and Its 
Times: Understanding the 
Social Signiticance of 
Scientitic Discovery. Gale 
Group. ISBN 0-7876-3933- 
8., p 185. 

A a ă Arndt & Haenel 2006, 
tr. 22-23 

Preuss, Paul (ngày 23 
tháng 7 năm 2001). “Are 
The Digits of Pi Random? 

Lab Researcher May Hold 
The Key” (http://www.lbl.go 
v/Science-Articles/Archive/p 
i-random.html). Lawrence 
Berkeley National 
Laboratory. Truy cập ngày 
10 tháng 11 năm 2007. 

A Arndt & Haenel 2006, 
tr. 22, 28-30 

A Arndt & Haenel 2006, tr. 3 
A a ă Ey marc | & Lafon 1999, 
tr. 78 

A "Sloane's A001203: 

Continued traction for Pi" (h 
ttp://oeis.org/A001203), The 
On-Line Encyclopedia of 
Integer Sequences. OEIS 
Foundation. Khôi phục 12 
tháng 4 năm 2012. 

A Lange, L. J. (tháng 5 năm 
1999). “An Elegant 

Continued Fraction for 71”. 

The American Mathematical 
Monthly 106 (5): 456-458. 
JSTOR 2589152 (https://w 
ww.jstor.org/stable/258915 
2). doi:10.2307/2589152 (ht 
tps://dx.doi.org/10.2307%2 
F2589152). 

A Arndt & Haenel 2006, 
tr. 240 

A Arndt & Haenel 2006, 
tr. 242 


16. 


17. 

18. 

19. 

20 . 


21 . 


22 . 

23. 


A "Chúng ta có thể kết luận 
rằng mặc dù những người 
Ai Cập cố đại không định 
nghĩa chính xác giá trị của 
TI, trên thực tế họ đã dùng 
nó"Verner, M. (2003). “The 
Pyramids: Their 
Archaeology and History”., 
p. 70. 

Petrie (1940). “VVisdom of 
the Egyptians”., p. 30. 

. Xem thêm Legon, J. A. R. 
(1991). “On Pyramid 
Dimensions and 
Proportions” (http://www.leg 
on.demon.co.uk/pyrprop/pr 
opde.htm). Discussions in 
Ègyptology 20: 25-34.. 

Xem thêm Petrie, w. M. F. 
(1925). “Surveys of the 
Great Pyramids”. Nature 
úournal 116 (2930): 942- 
942. 

Bibcode:1925Natur.ll6..94 
2P (http://adsabs.han/ard. e 
du/àbs/1925Natur.H6..942 
P) doi:10.1038/116942a0 
(https://dx.doi.org/10.103 
8%2F116942a0). 



25. A Egyptologist: Rossi, 
Corinna, Architecture and 
Mathematics in Ancient 
Egypt, Cambridge 
University Press, 2004, pp 
60-70, 200, ISBN 978-0- 
521-82954-0. 

Skeptics: Shermer, Michael, 
The Skeptic Encyclopedia 
of Pseudosclence, ABC- 
CLIO, 2002, pp 407-408, 
ISBN 9781576076538. 

Xem thêm Fagan, Garrett 
G., Archaeological 
Fantasies: How 
Pseudoarchaeology 
Misrepresents The Past 
and Misleads the Public, 
Routledge, 2006, ISBN 
978-0-415-30593-8. 

Một danh sách các cách 
giải thích về hình dạng kim 
tự tháp không liên quan tới 
TI có thể xem tại Roger 
Herz-Fischler (2000), The 
Shape of the Great Pyramid 
(http://books.google.co.Uk/b 
òoks?id=066T3YLuhA0C&p 
g=67,), Wilfrid Laurier 
University Press, tr. 67-77, 
165-166, 

ISBN 9780889203242 

?6. A a ă Amdt & Haenel 2006, 
tr. 167 

Tỉ. A Arndt & Haenel 2006, 
tr. 168-169 

>8. A Arndt & Haenel 2006, 
tr. 169 

?9. A Đó là các bài 1 Các nhà 
vua 7:23 và 2 Biên niên sử 
4:2; xem Arndt & Haenel 
2006, tr. 169, Schepler 
1950 , tr. 165, và Beckmann 
1989, tr. 14-16. 


30. A Các giả thiết rằng hồ có 
hình lục giác hoặc có một 
vành cong bao ngoài được 
đưa ra để giải thích độ 
chênh lệch với giá trị thực 
khá lớn. XemBorvvein, 
Jonathan M.; Bailey, David 
H. (2008). Mathematics by 
Experiment: Plausible 
Reasoning in the 21st 
century (ấn bản 2). A. K. 
Peters. ISBN 978-1-56881- 
442-1., pp. 103, 136, 137. 

31. A The Scientiíic & the 
Divine. (http://books.google. 
co.uk/books?id=q2MHZTL_ 
s64C&pg=PA9) James A. 
Arieti, Patrick A. VVilson 
(2003). Rovvman & 

Littletield. pp. 9-10. ISBN 
978-0-7425-1397-6. 

32. A Amdt & Haenel 2006, 
tr. 170 

33. A Arndt & Haenel 2006, 
tr. 175, 205 

34. A Arndt & Haenel 2006, 
tr. 171 

35. A Arndt & Haenel 2006, 
tr. 176 

Boyer & Merzbach 1991, 
tr. 168 

36. A Arndt & Haenel 2006, 
tr. 15-16, 175, 184-186, 
205. Grienberger đạt được 
39 chữ số năm 1630; Sharp 
71 chữ số năm 1699. 

37. A Arndt & Haenel 2006, 
tr. 176-177 

38. A a ă Boyer & Merzbach 
1991, tr. 202 

39. A Arndt & Haenel 2006, 
tr. 177 

40. A Amdt & Haenel 2006, 
tr. 178 

41. A Arndt & Haenel 2006, 
tr. 179 

42. A a Ễ Amdt & Haenel 2006, 
tr. 180 


43. A Azarian, Mohammad K. 
(2010). “al-Risãla al- 
muhĩtĩyya: A Summary” (htt 
p://projecteuclid.org/euclid. 
mjms/1312233136) (PDF). 
Missouri úournal of 
Mathematical Sciences 22 
(2): 64-85. 

44. A 0’Connor, John J.; 
Robertson, Edmund F. 
(1999). “Ghiyath al-Din 
Jamshid Mas'ud al-Kashi” 
(http ://www- h i sto ry. m cs. st-a 
nd.ac.uk/history/Biographie 
s/AI-Kashi.html). MacTutor 
History of Mathematics 
archive. Truy cập ngày 11 
tháng 8 năm 2012. 

45 A a ă á Arndt & Haenel 2006, 
tr. 182 

46. A Arndt & Haenel 2006, 
tr. 182-183 

47. A Amdt và đồng nghiệp 

48. A Grienbergerus, 
Christophorus (1630). 
Elementa 

Trigonometrica[[Th ể 
loại:Bài viết có văn bản 
tiếng Latlnh]] (http://librarsi. 
comune.palermo.it/gesuiti2/ 
06.04.01.pdf) (PDF) (bằng 
tiếng Latin). Tựa đề URL 
chứa liên kết wiki (trỢ giúp) 
lưu 1/2/2014 (https://web.ar 
chive.org/web/2014020123 
4124/http://librarsi.comune. 
palermo.iưgesuiti2/06.04.0 
l.pdf). Ket quả của ông là 
3,14159 26535 89793 
23846 26433 83279 50288 

4196 <71 <3,14159 26535 
89793 23846 26433 83279 
50288 4199. 

49. A a Ễ Amdt & Haenel 2006, 
tr. 185-191 

50. A Roy 1990, tr. 101-102 
Arndt & hlaene l 2006, 

tr. 185-186 

51 A a ă â Roy iggo tr 10 1_ 
102 



52. A Joseph 1991, tr. 264 

53. A a ă Arndt & Haenel 2006, 
tr. 188. Nevvton được Arndt 
trích dẫn. 

54. A a ă Arndt & Haenel 2006, 
tr. 187 

55. A Arndt & Haenel 2006, 
tr. 188-189 

56. A a ă Eymard & Laton 1999, 
tr. 53-54 

57. A Arndt & Haenel 2006, 
tr. 189 

58. A Arndt & Haenel 2006, 
tr. 156 

59. A Arndt & Haenel 2006, 
tr. 192-193 

50. A a ă Arndt & Haenel 2006, 
tr. 72-74 

51. A Arndt & Haenel 2006, 
tr. 192-196, 205 

52. A a ă Arndt & Haenel 2006, 
tr. 194-196 

53. A a ă Borwein, J. M.; 
Borwein, p. B. (1988). 
“Ramanujan and Pi”. 
Scientitic American 256 (2): 
112-117. 

Bibcode:1988SciAm.258b.l 
12B (http://adsabs.harvard. 
edu/abs/1988SciAm.258b.l 
12B). 

doi:10.1038/scientificameric 
an0288-112 (https://dx.doi.o 
rg/10.1038%2Fscientjficam 
erican0288-112). 

Arndt & Haenel 2006, 
tr. 15-17, 70-72, 104, 156, 
192-197, 201-202 

54. A Amdt & Haenel 2006, 
tr. 69-72 

55. A Borvvein, J. M.; Borwein, 
p. B.; Dilcher, K. (1989). “Pi, 
Euler Numbers, and 
Asymptotic Expansions”. 
American Mathematical 
Monthly 96 (8): 681-687. 
doi: 10.2307/2324715 (http 
s://dx. doi.org/10.2307%2F2 
324715). 


66. A Amdt & Haenel 2006, 
tr. 223, (công thức 16.10). 
Chú ý rằng (n - 1 )n(n + 1) 

= n 3 - n. 

VVells, David (1997). The 
Penguin Dictionary of 
Curious and Interesting 
Numbers . Penguin. tr. 35. 
ISBN 978-0-140-26149-3. 

67. ^ aũ Posamentier & 
Lehmann 2004, tr. 284 

68. A Lambert, Johann, 
"Mémoire sur quelques 
propriétés remarquables 
des quantités 
transcendantes circulaires 
et logarithmiques", in lại 
trong Berggren, Borvvein & 
Borvvein 1997, tr. 129-140 

69. A Arndt & Haenel 2006, 
tr. 196 

70. A Arndt & Haenel 2006, 
tr. 197 

71. A Arndt & Haenel 2006, 
tr. 197. Xem thêm 
Reitvviesner 1950. 

72. A Arndt & Haenel 2006, 
tr. 197 

73. A Arndt & Haenel 2006, 
tr. 15-17 

74. A Arndt & Haenel 2006, 
tr. 131 

75. A Arndt & Haenel 2006, 
tr. 132, 140 

76. A a ă Arndt & Haenel 2006, 
tr. 87 

77. A Arndt & Haenel 2006, 

tr. 111 (5 times); pp. 113- 
114 (4 times). 

Xem Borvvein & Borvvein 
1987 để có thêm chi tiết về 
các thuật toán. 

78. A a ă â Bailey, David H. 
(ngày 16 tháng 5 năm 
2003). “Some Background 
on Kanada’s Recent Pi 
Calculation” (http://crd-lega 
cy.lbl.gov/~dhbailey/dhbpap 
ers/d hb-kanada.pdf) (PDF). 
Truy cập ngày 12 tháng 4 
năm 2012. 


79. A Arndt & Haenel 2006, 

tr. 17. "39 chữ số của TI là 
đủ để tính toán thể tích vũ 
trụ tới nguyên tử gần nhất." 
Liên quan tới các chữ số 
thêm vào để bù cho sai số 
làm tròn trong tính toán, 
Arndt kết luận rằng một vài 
trăm chữ số sẽ đáp ứng đủ 
bất kỳ ứng dụng toán học 
nào. 

80. A Arndt & Haenel 2006, 
tr. 17-19 

81. A Schudel, Matt (ngày 25 
tháng 3 năm 2009). “John 
w. VVrench, Jr.: 
Mathematician Had a Taste 
for Pi”. The VVashington 
Post. tr. B5. 

82. A “The Big Question: How 
close have we come to 
knovving the precise value 
of pi?” (http://www.independ 
ent.co.uk/news/science/the- 
big-question-how-close-hav 
e-we-come-to-knowing-the- 
precise-value-of-pi-186119 
7.html). The Independent. 
Ngày 8 tháng 1 năm 2010. 
Truy cập ngày 14 tháng 4 
năm 2012. 

83. A Arndt & Haenel 2006, 
tr. 18 

84. A Arndt & Haenel 2006, 
tr. 103-104 

85. A Arndt & Haenel 2006, 
tr. 104 

86. A Arndt & Haenel 2006, 
tr. 104, 206 

87. A Arndt & Haenel 2006, 
tr. 110-111 

88. A Eymard & Laton 1999, 
tr. 254 

89. A Pi Computation Record (h 
ttp://bellard.org/pi/pi2700e 
91) 



30. A Arndt & Haenel 2006, 98. 

tr. 110-111, 206 

Bellard, Fabrice, gg 

"Computatlon of 2700 billion 
decimal digits of Pi using a 
Desktop Computer" (http://b 
ellard.org/pi/pi2700e9/pipcr 
ecord.pdf), 11 Feb 2010. 

31. A Pi - 5 Trillion Digits (http:// 
numberworld.org/misc_run 
s/pi-5t/detai ls.html) 

32. A a a "Round 2... 10 Trillion 
Digits of Pi" (http://numberw 
orld.org/misc_runs/pi-10t/de 
tails.html), Alexander J. Yee 
& Shigeru Kondo trên 
NumberWorld.org, Cập 100. 
nhật 22/10/2011. Truy cập 
7/1/2013. 

33. A Ploutte, Simon (tháng 4 
năm 2006). “Identities 
inspired by Ramanujan's 
Notebooks (part 2)” (http://p 
louffe.fr/simon/inspired2.pd 

f) (PDF). Truy cập ngày 10 101- 

tháng 4 năm 2009. 

34. A a ă Arndt & hlaenel 2006, 
tr. 77-84 

35. A a a Gibbons, Jeremy, 
"Unbounded Spigot 
Algorithms for the Digits of 
Pi" (http://www.cs.ox.ac.Uk/j 
eremy.gibbons/publications/ 
spigot.pdf) , 2005. Gibbons 
đã tạo ra một phiên bản cải 
tiến của thuật toán Wagon. 

36. A a a Arndt & Haenel 2006, 

tr. 77 102. 

37. A Rabinowitz, Stanley; 

Wagon, stan (tháng 3 năm 
1995). “A spigot algorithm 
for the digits of Pi”. 

American Mathematical 
Monthly 102 (3); 195-203. 
do 1:10.2307/2975006 (http 
s://dx. doi.org/10.2307%2F2 lũ3 
975006). Một chương trình 
máy tính đã được tạo ra 104 
thực hiện thuật toán Wagon 
với chỉ 120 ký tự của phần 
mềm. 


A a a Arndt & Haenel 2006, 105. 
tr. 117, 126-128 106 

A Bailey, David H.; Borwein, 
Peter B. ; and Plouffe, 

Simon (tháng 4 năm 1997). 207 
“On the Rapid Computation 
of Various Polylogarithmic 
Constants” (http://crd-legac 1 
y. Ibl.gov/~dhbailey/dhbpape 
rs/digits.pdf) (PDF). 

Mathematics of 
Computation 66 (218): 903- 
913. doi:10.1090/S0025- 
5718-97-00856-9 (https://d 
x.doi.org/10.1090°/o2FS002 
5-5718-97-00856-9). 

A Amdt & Haenel 2006, 
tr. 128. Plouffe đã tạo ra ' 

một thuật toán trích xuất 
chữ số thập phân, nhưng 
nó chậm hơn các tính toán 110. 
đầy đủ, trực tiếp tất cả các 
số đứng trước. 

A Arndt & Haenel 2006, 
tr. 20 

Bellards íormula in: Bellard, 
Fabrice. “A new tormula to 
compute the n th binary digit 
of pi” (http://web.archive.or 
g/web/20070912084453/htt 
p://fabrice. bellard.free.fr/pi/pm 
i_bin/pi_bin.html). Bản gốc 
(http://fabrice.bellard.free.fr/ 
pi/pi_bin/pi_bin.html) lưu trữ 
ngày 12 tháng 9 năm 2007. 112. 
Truy cập ngày 27 tháng 10 113 
năm 2007. 

A Palmer, Jason (ngày 16 114 

tháng 9 năm 2010). “Pi 
record smashed as team 
finds two-quadrillionth digit” 

(http ://www. bbc.co.uk/n e ws/ 
technology-11313194). 

BBC News. Truy cập ngày 115 
26 tháng 3 năm 2011. 

A Bronshteĩn & Semendiaev 
1971, tr. 200, 209 

A Weisstein, Eric w., 

"Semicircle (http://mathworl 
d.wolfram.com/Semicircle.h 
tml)" từ MathWorld. 


A a a Ayers 1964, tr. 60 

A a ă Bronshteĩn & 
Semendiaev 1971, tr. 210- 
211 

A Arndt & Haenel 2006, 
tr. 39 

A Ramaley, J. F. (tháng 10 
năm 1969). “Buffon's 
Noodle Problem”. The 
American Mathematical 
Monthly 76 (8): 916-918. 
JSTOR 2317945 (https://w 
ww.jstor.org/stable/231794 
5). doi:10.2307/2317945 (ht 
tps://dx.doi.org/10.2307%2 
F2317945). 

A Arndt & Haenel 2006, 
tr. 39-40 

Posamentier & Lehmann 
2004, tr. 105 

A Badger, Lee (tháng 4 năm 
1994). “Lazzarini's Lucky 
Approximation of TT”. 
Mathematics Magazine 
(Mathematical Association 
of America) 67 (2): 83-91. 
JSTOR 2690682 (https://w 
ww.jstor.org/stable/269068 
2). doi:10.2307/2690682 (ht 
tps://dx.doi.org/10.2307%2 
F2690682). 

A Arndt & Haenel 2006, 
tr. 43 

Posamentier & Lehmann 
2004, tr. 105-108 

A Ayers 1964, tr. 100 

A a a Bronshteĩn & 
Semendiaev 1971, tr. 592 
A Maor, Eli, E: The story of 
a Number, Princeton 
University Press, 2009, p 
160, ISBN 978-0-691- 
14134-3 ("five most 
important" constants). 

A Weisstein, Eric w., "Roots 
of Unity (http://mathworld.w 
olfram.com/RootofUnity.htm 
Ị)" từ MathWorld. 



L6. A Weisstein, Eric w., 126. 

"Cauchy Integral Formula" 
(http://mathworld.wolfram.c 
om/CauchylntegralFormula. 
html) , MathWorld . 

L7. A Joglekar, s. D., 

Mathematical Physics, 127. 

Universities Press, 2005, p 
166, ISBN 978-81-7371- 
422-1. 

L8. A a ă Klebanoff, Aaron 
(2001). “Pi in the 
Mandelbrot set” (http://www. 
doc.ic.ac.uk/~jb/teaching/jm 
c/pi-in-mandelbrot.pdf) 

(PDF). Fractals 9 (4): 393- 
402. 

doi:10.1142/S0218348X010 
00828 (https://dx.doi.org/10. 
1142%2FS0218348X01000 

828). Truy cập ngày 14 228 

tháng 4 năm 2012. 

L9. A Peitgen, Heinz-Otto, 

Chaos and tractals: new 
ừontiers of Science, 

Springer, 2004, pp. 801- 
803, ISBN 978-0-387- 
20229-7. 

?0. A Bronshteĩn & Semendiaev 
1971, tr. 191-192 

11. A Bronshteĩn & Semendiaevl29. 
1971, tr. 190 

12. A Arndt & Haenel 2006, 
tr. 41-43 

13. A Định lý này được chứng 
minh bởi Ernesto Cesàro 
năm 1881. Xem một chứng 
minh chặt chẽ hơn ở Hardy, 

G. H ., An Introduction to the 130. 
Theory of Numbers, Oxtord 
University Press, 2008, 

ISBN 978-0-19-921986-5, 131 

định lý 332. 

14. A Ogilvy, c. s.; Anderson, 

J. T., Excursions in Number 
Theory, Dover Publications 132. 
Inc., 1988, pp. 29-35, ISBN 
0-486-25778-9. 

15. A Amdt & Haenel 2006, 
tr. 43 


A Halliday, David; Resnick, 133. 
Robert; VValker, Jearl, 
Fundamentals of Physics, 

5th Ed., John VViley & Sons, 
1997, p 381, ISBN 0-471- 
14854-7. 

A Imamura, James M (ngày 134. 
17 tháng 8 năm 2005). 
“Heisenberg Uncertainty 
Principle” (http://web.archiv 
e.org/web/2007101206071 
5/http://zebu. uoregon.edu/~i 135 
mamura/208/jan27/hup.htm 
I). University of Oregon. 

Bản gốc (http://zebu.uorego 
n.edu/~imamura/208/jan27/ 136 . 
hup.html) lưu trữ ngày 12 
tháng 10 năm 2007. Truy 
cập ngày 9 tháng 9 năm 
2007. 

A Yeo, Adrian, The 
pleasures of pi, e and other 
interesting numbers, VVorld 
Scientitic Pub., 2006, p 21, 

ISBN 978-981-270-078-0. 

Ehlers, Jũrgen, Einstein's 
Field Equations and Their 
Physical Implications, 

Springer, 2000, p 7, ISBN 
978-3-540-67073-5. 137. 

A Nave, c. Rod (ngày 28 
tháng 6 năm 2005). 138. 

“Coulomb's Constánt” (htt 
p://hyperphysics.phy-astr.gs 1 qq 
u.edu/hbasé/electric/eletor. 
html#c3). hiyperPhysi cs. 

Georgia State University. 

Truy cập ngày 9 tháng 11 
năm 2007. 

A c. ltzykson, J-B. Zuber, 
Quantum Field Theory, 
McGraw-Hill, 1980. 

A Feller, w. An Introduction 
to Probability Theory and Its 
Applications, Vol. 1, Wiley, 

1968, pp 174-190. 

A a ă Bronshteĩn & 

Semendiaev 1971, tr. 106- 
107, 744, 748 


A Low, Peter, Classical 
Theory of Structures Based 
on the Ditterential Equation, 
CUP Archive, 1971, pp 
116-118, ISBN 978-0-521- 
08089-7. 

A Batchelor, G. K., An 
Introduction to Fluid 
Dynamics, Cambridge 
University Press, 1967, p 
233, ISBN 0-521-66396-2. 

A Bracevvell, R. N., The 
Fourier Transtorm and Its 
Applications, McGraw-Hill, 
2000, ISBN 0-07-116043-4. 

A Hans-Henrik stolum 
(ngày 22 tháng 3 năm 
1996). “River Meandering 
as a Self-Organization 
Process”. Science 271 
(5256): 1710-1713. 
Bibcode:1996Sci...271.171 
os (http://adsabs.harvard.e 
du/àbs/1996Sci...271.1710 
S). . 

doi:10.1126/science.271.52 
56.1710 (https://dx.doi.Org/l 
0.1126%2Fscience.271.525 
6.1710). 

A Posamentier & Lehmann 
2004, tr. 140-141 

A a ă â Amdt & Haenel 2006, 
tr. 44-45 

A “Số "Pi" và nàng Thơ” (htt 
p://khoahocnet.com/2012/0 
3/08/vo - b i e n - s% E1% B B % 9 
l-pi-va-nang-th%C6%Al/) 
(Thông cáo báo chí). Vô 
Biên. 3 tháng 8 năm 2012. 
Truy cập ngày 11 tháng 8 
năm 2012. Kiểm tra giá trị 
ngày tháng trong: 

I accessdate= (trỢ giúp) 



ịO. A “Chinese student breaks 
Guiness record by reciting 
67,890 digits of pi” (http://w 
ww. nevvsgd. corri/cu ìtu re/pe 
opleandlife/200611280032. 
htm). News Guangdong. 
Ngày 28 tháng 11 năm 

2006. Truy cập ngày 27 
tháng 10 năm 2007. ồng 
đọc sai số thứ 67 891, 
đáng lẽ là "0" lại đọc là "5" 

ịl. A "Most Pi Places 

Memorized" (http://www.gui 
nnessworldrecords.com/wor 
Id-records/most-pi-places-m 
emorised), Guinness World 
Records. Truy cập ngày 3 
tháng 4 năm 2012. 

12. A otake, Tomoko (ngày 17 
tháng 12 năm 2006). “How 
can ănyone remember 
100,000 numbers?” (http:// 
www.japantimes.co.jp/life/2 
006/12/17/lífe/how-can-any 
one-remember-100000-nu 
mbers/#.VNhHOeasWxM). 
The Japan Times. Truy cập 
ngày 27 tháng 10 năm 

2007. 

ị3. A Raz, A.; Packard, M. G. 
(2009). “A slice of pi: An 
exploratory neuroimaging 
study of digit encoding and 
retrieval in a superior 


145. A Keith, Michael; Diana 
Keith (ngày 17 tháng 2 năm 
2010). Not A Wake: A 
dream embodying (pi)'s 
digits fully for 10000 
decimals. Vinculum Press. 
ISBN 978-0963009715. 

146. A Posamentier & Lehmann 
2004, tr. 118 

Arndt & Haenel 2006, tr. 50 


151. A Abbott, stephen (tháng 4 
năm 2012). “My Conversion 
to Tauism” (http://www.maa. 
org/sites/default/files/pdf/Ma 
thhorizons/aprl2_aftermat 
h.pdf) (PDF). Math Horizons 
19 (4): 34. 

doi:10.4169/mathhorizons.l 
9.4.34 (https://dx.doi.org/10. 
4169%2Fmathhorizons.l9. 
4.34). 


A a ă MIT cheers (http://web. T 

mit.edu/cheer/2004-2005Sp 152. A Palais, Robert (2001). “Tt 
ecificWebPages/Generallnf Is Wrong!” (http://www.mat 

ormation/cheers.html). Truy h. utah.edu/~palais/pi.pdf) 

cập ngày 12 tháng 4 năm (PDF). The Mathematical 

2012. Intelligencer 23 (3): 7-8. 

148. A Great Pi Day Activities for 

Teachers (http://www.piday. 10070/02 

org/2008/2008-pi-clay-activit FBF03026846). 

ies-for-teachers/) Pi Day 153. A Hartl, Michael. “The Tạu 
March 14 , 2008 Manitesto” (http://tauday.co 

149. A “Supporting the m l- Truy cập ngày 28 tháng 

designation of Pi Day, and 4 năm 2012. 


one-remember-100000-nu omas.loc.gov/cgi-bin/query/ 

mbers/#.VNhPIOeasWxM) . z?clll:FI.RES.224:) 

The ũapan Times . Truy cập (Thông cáo báo chí). Hạ 

ngày 27 tháng 10 năm viện Ploa Kỳ, Library of 

2007. Congress. 9*3*2009. Truy 

A Raz, A.; Packard, M. G. cập ngày 11 tháng 8 năm 

(2009). “A slice of pi: An 2012. Kiểm tra giá trị ngày 

exploratory neuroimaging tháng trong: |date=, 

study of digit encoding and _______ ._ 

retrieval in a superíor ^ _ accessdate= (trỢ giúp 

memorist”. Neùrocase 6: 1-150. A “Google's strange bids for 
12. Nortel patents” (http://busin 

A Kpith MikP “radapir ess.financialpost.eom/2011/ 


for other purposes” (http://th 154. A Palmer, Jason (ngày 28 

^ I /MA. /m. I AVI . / il_ ' r> — /1 \ II |-I“_ . . 


ị4. A Keith, Mike. “Cadaeic 
Cadenza Notes & 
Commentary” (http://www.c 
adaeic.net/comments.htm). 
Truy cập ngày 29 tháng 7 
năm 2009. 

:{|style="border: none; text- 
align: center;" |- 


omas.loc.gov/cgi-bin/query/ tháng 6 năm 2011). “'Tau 

z?clll:FI.RES.224:) day' marked by opponents 

(Thông cáo báo chí). Hạ of maths constant pi” (http:// 

viện Hoa Kỳ, Library of www.bbc.co.uk/news/scienc 

Congress. 9*3*2009. Truy e-envịronment-13906169). 

cập ngày 11 tháng 8 năm BBC News. Truy cập ngày 

"Tr' 28 tháng 4 năm 2012. 

2012. Kiêm tra giá trị ngày_ 7 . _ . ,“ 77 - 

tháng trong: |date=; 155 ' A -Hạg nel 2006 

I accessdate= (trơ giúp) ,r ; 14 ; phân nà y c ỳ a câu 

' _, . _' , . , 7, chuyện bị IƯỢc đi trong 

A Google s strange bids for 7 . ,7 ỉ 7 , I !. 

Nortel patents” (http://busin ^4°^ chuyên thê phim 
ess.financialpost.com/2011/ từ tiêu thuyết này. 

07/05/googles-strage-bids-f 150 A Gj|| Andy (ngày 4 tháng 
or-nortel-patents/). 11 năm 2005). “Review of 

FinancialPost.com. Aerial” (http://gaffa.org/reac 

Reuters. Ngày 5 tháng 7 hing/rev_aer_UK5.html). 

năm 2005. Truy cập ngày YhQ Independent. “hầu hết 

16 tháng 8 năm 2011. sự thỏa mãn tự kỉ của nhà 

toán học bị ám ảnh-ép 


|One||/||A||Poem||/||A||Raven||/||Midnights||so||dreary,||tired||and||we^, c bi mê hoăc bởj „pj„ 
112 116 llslpiM} 5 11 119 ỗ 

nghe Bush chậm rãi hát 
những khúc dài con số 


đƯỢc xem xét, dài hàng tá 
chữ số)” 



57. A Hard 'n Phirm (2005). 
“Horses and Grasses. Hard 
'N Phirm” (http://web.archiv 
e.org/web/2010012011050 
2 /http ://www. cd baby. co m/c 
d/hardnphirm) (bằng tiếng 
Anh). Bản gốc (http://cdbab 
y.com/cd/hardnphirm) lưu 
trữ ngày 10 tháng 10 năm 
2010. Kiếm tra giá trị ngày 
tháng trong: 

I archivedate= (trơ giúp) 

58. A Hard 'n Phirm: "Pi". Đạo 
diễn: Keith Schotield (http:// 
keithschofield.com/pi/std.ht 
ml) 


A Edvvard J. Goodwin (July 160. 
1894) "Quadrature of the 
circle," American 
Mathematical Monthly, 1(7): 
246-248. 

■ See: Purdue Agricultural 
Economics (http://www. 
agecon.purdue.edu/crd/l 
ocalgov/Topics/Material 
s/Pi_Goodwin_AmMath 
Monthly_1894.pdf). 

■ Reprinted in: Lennart 
Berggren, Jonathan 
Borvvein, and Peter 
Borwein, Pi: A Source 161. 
Book, 3rd ed. (New 

York, New York: 
Springer-Verlag, 2004), 
page 230. (http://books. 
google.com/books?id=Q 162. 
lbzjN_5pDoC&pg=PA23 203 
O#v=onepage&q&f=fals 

e) 

■ See also: Edvvard J. 

Goodvvin (1895) "(A) 

The trisection of an 
angle; (B) Duplication of 
the cube," American 
Mathemtical Monthly, 2: 

337. 


A Arndt & Haenel 2006, 
tr. 211-212 

Posamentier & Lehmann 
2004, tr. 36-37 
Hallerberg, Arthur (tháng 5 
năm 1977). “Indiana's 
squared circle”. 

Mathematics Magazine 50 
(3): 136-140. 

JSTOR 2689499 (https://w 
ww.jstor.org/stable/268949 
9). doi:10.2307/2689499 (ht 
tps://dx.doi.org/10.2307%2 
F2689499). 

A Midnight Entity (http://tardi 
s.wikia.com/wiki/Midnight_e 
ntity) , Tardis Index File. 
accessed ngày 22 tháng 7 
năm 2012 

A ISBN 0547350651 

A Lite of Pi (http://www.lifeof 
pimovie.com/) 


159. 


Tham khảo 


■ Amdt, Jõrg; Haenel, Christoph (2006). Pi Unleashed (http://books.google.com/?id=QwwcmweJ 
CDQC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false). Springer-Verlag. ISBN 978-3-540-66572- 
4. bản dịch tiếng Anh của Catriona và David Lischka. 

■ Ayers, Frank (1964). Calculus. McGraw-Hill. ISBN 978-0-070-02653-7. 

■ Mathematics from the Birth of Numbers của Jan Gullberg, ISBN 0-393-04002-X 

■ A History of Mathematical Notation của Florian Cajori, ISBN 0-486-67766-4 

■ Blatner, David (1999). The Joy of Pi. VValker & Company. ISBN 978-0-8027-7562-7. 

■ Borwein, Jonathan Michael và Borwein, Peter Benjamin, "The Arithmetic-Geometric Mean and 
Fast Computation of Elementary Functions", SIAM Revievv, 26(1984) 351-365 

■ Borwein, Jonathan Michael, Borwein, Peter Benjamin, và Bailey, David H., Ramanujan, 
Modular Equations, and Approximations to Pi or How to Compute One Billion Digits of Pi", The 
American Mathematical Monthly, 96(1989) 201-219 

■ Chudnovsky, David V. và Chudnovsky, Gregory V., "Approximations and Complex 
Multiplication According to Ramanujan", trong Ramanujan Revisited (G.E. Andrews et al. Eds), 
Academic Press, 1988, pp 375-396, 468-472 

■ Cox, David A., "The Arithmetic-Geometric Mean of Gauss", L' Ensignement Mathematique, 
30(1984) 275-330 




■ Engels, Hermann, "Quadrature of the Circle in Ancient Egypt", Historia Mathematica 4(1977) 
137-140 

■ Euler, Leonhard, "On the Use of the Discovered Fractions to Sum Intinite Series", in 
Introduction toAnalysis ofthe Intinite. Book /, dịch từ tiếng Latin sang tiếng Anh bởi J. D. 
Blanton, Springer-Verlag, 1964, pp 137-153 

■ Heath, T. L., The Works of Archimedes, Cambridge, 1897; in lại trong The Works of 
Archimedes with The Method of Archimedes, Dover, 1953, pp 91-98 

■ Huygens, Christiaan, "De Circuli Magnitudine Inventa", Christiani Hugenii Opera Varia I, 

Leiden 1724, pp 384-388 

■ Lay-Yong, Lam và Tian-Se, Ang, "Circle Measurements in Ancient China", Historia 
Mathematica 13(1986) 325-340 

■ Lindemann, Ferdinand, "Ueber die Zahl pi", Mathematische Annalen 20(1882) 213-225 

■ Matar, K. Mukunda, và Rajagonal, c., "On the Hindu Quadrature of the Circle" (Phụ lục của K. 
Balagangadharan). úournal ofthe Bombay Branch ofthe Royal Asiatic Society 20(1944) 77- 
82 

■ Niven, Ivan, "A Simple Proot that pi Is Irrational", Bulletin of the American Mathematical 
Society , 53:7 (July 1947), 507 

■ Ramanujan, Srinivasa, "Modular Equations and Approximations to pi", úournal otthe Indian 
Mathematical Society, XLV, 1914, 350-372. In lại trong G.H. hlardy, p.v. Sehuigar, và B. M. 
VVilson (eds), Srinivasa Ramanujan: Collected Papers, 1962, pp 23-29 

■ Shanks, VVilliam, Contributions to Mathematics Comprising Chietly of the Rectitication of the 
Circle to 607 Places of Decimals, 1853, pp. i-xvi, 10 

■ Shanks, Daniel và VVrench, John VVilliam, "Calculation of pi to 100,000 Decimals", 

Mathematics of Computation 16(1962) 76-99 

■ Troptke, Johannes, Geschichte Der Elementar-Mathematik in Systematischer Darstellung (The 
history of elementary mathematics), BiblioBazaar, 2009 (in lại), ISBN 978-1-113-08573-3 

■ Viete, Francois, Variorum de Rebus Mathematicis Reponsorum Liber VII. F. Vlete, Opera 
Mathematica (in lại), Georg Olms Verlag, 1970, pp 398-401, 436-446 

■ Wagon, stan, "Is Pi Normal?", The Mathematical Intelligencer, 7:3(1985) 65-67 

■ VVallis, John, Arithmetica Intinitorum, slve Nova Methodus Inguirendi In Curvilineorum 
Ọuadratum, aliague ditticiliora Matheseos Problemata, Oxtord 1655-6. In lại trong tập 1 (pp 
357-478) của Opera Mathematlca, Oxtord, 1693 

■ Zebrowski, Ernest, A Hlstory of the Circle: Mathematlcal Reasonlng and the Physlcal Unlverse, 
Rutgers Univ Press, 1999, ISBN 978-0-8135-2898-4 


Tài liệu đọc thêm 


■ Blatner, David (1999). The Joy of Pi. VValker & Company. ISBN 978-0-8027-7562-7. 

■ Borvvein, Jonathan Michael và Borvvein, Peter Benjamin, "The Arithmetic-Geometric Mean and 
Fast Computation of Elementary Functions", SIAM Revievv, 26(1984) 351-365 

■ Borvvein, Jonathan Michael, Borvvein, Peter Benjamin, và Bailey, David H., Ramanujan, 
Modular Equatlons, and Approximations to Pi or How to Compute One Billion Digits of Pi", The 
American Mathematical Monthly, 96(1989) 201-219 

■ Chudnovsky, David V. và Chudnovsky, Gregory V., "Approximations and Complex 
Multiplication According to Ramanujan", trong Ramanujan Revisited (G.E. Andrevvs et al. Eds), 
Academic Press, 1988, 375-396, 468-472 

■ Cox, David A., "The Arithmetic-Geometric Mean of Gauss", L' Enslgnement Mathematlque, 
30(1984) 275-330 





■ Engels, Hermann, "Quadrature of the Circle in Ancient Egypt", Historia Mathematica 4(1977) 
137-140 

■ Euler, Leonhard, "On the Use of the Discovered Fractions to Sum Intinite Series", trong 
Introduction toAnalysis ofthe Intinite. Book I, dịch từ tiếng Latin bởi J. D. Blanton, Springer- 
Verlag, 1964, pp 137-153 

■ Heath, T. The Works of Archimedes, Cambridge, 1897; in lại trong The Works of 
Archimedes with The Method of Archimedes, Dover, 1953, pp 91-98 

■ Huygens, Christiaan, "De Circuli Magnitudine Inventa", Christiani Hugenii Opera Varia I, 

Leiden 1724, pp 384-388 

■ Lay-Yong, Lam và Tian-Se, Ang, "Circle Measurements in Ancient China", Historia 
Mathematica 13(1986) 325-340 

■ Lindemann, Ferdinand, "Ueber die Zahl pi", Mathematische Annalen 20(1882) 213-225 

■ Matar, K. Mukunda, and Rajagonal, c., "On the Hindu Quadrature of the Circle" (Appendix by 
K. Balagangadharan). Journal ofthe Bombay Branch ofthe Royal Asiatic Society 20(1944) 
77-82 

■ Niven, Ivan, "A Simple Prooí that pi Is Irrational", Bulletin ofthe American Mathematical 
Society, 53:7 (July 1947), 507 

■ Ramanujan, Srinivasa, "Modular Equations and Approximations to pi", Journal ofthe Indian 
Mathematical Society, XLV, 1914, 350-372. In lại trong G.H. Hardy, RV. Sehuigar, và B. M. 
VVilson (eds), Srinivasa Ramanujan: Collected Papers, 1962, 23-29 

■ Shanks, VVilliam, Contributions to Mathematics Comprising Chietly of the Rectitication of the 
Circle to 607 Places of Decimals, 1853, pp. i-xvi, 10 

■ Shanks, Daniel và VVrench, John VVillia m, "Calculation of pi to 100,000 Decimals", 

Mathematics of Computation 16(1962) 76-99 

■ Troptke, Johannes, Geschichte Der Elementar-Mathematik in Systematischer Darstellung (The 
history of elementary mathematics), BiblioBazaar, 2009 (in lại), ISBN 978-1-113-08573-3 

■ Viete, Francois, Variorum de Rebus Mathematicis Reponsorum Liber VII. F. Viete, Opera 
Mathematica (in lại), Georg Olms Verlag, 1970, 398-401, 436-446 

■ VVagon, stan, "Is Pi Normal?", The Mathematical Intelligencer, 7:3(1985) 65-67 

■ VVallis, John, Arithmetica Intinitorum, sive Nova Methodus Inguirendi in Curvilineorum 
Quadratum, aliague ditticiliora Matheseos Problemata, Oxtord 1655-6. In lại trong tập 1 (tr. 
357-478) của Opera Mathematica, Oxtord, 1693 

■ Zebrowski, Ernest, A History of the Circle: Mathematical Reasoning and the Physical Universe, 
Rutgers Univ Press, 1999, ISBN 978-0-8135-2898-4 

■ The Lite of Pi: History and Computation (http://www.cecm.sfu.ca/~jborwein/pi-slides.pdf) 

Jonathan Michael Borwein, 21/6-17/7/2003 


Liên kết ngoài 

(tiếng Anh) 

■ Pi (mathematics) (htt]D://www.britannica.com/EBchecked/to 

pic/458986) tại Encyclopaedia Britannica (tiếng Anh) 

■ Digits of Pi (https://dmoztools.net/Science/Math/Recreation 

s/Specific_Numbers/Pi/Digits/) trên DMOZ 

■ VVeisstein, Eric w., "Pi (http://mathworld.wolfram.com/Pi.html)" từ MathVVorld. 

■ Representations of Pi (http://www.wolframalpha.com/input/?i=Representations+of+Pi) tại 

VVoltram Alpha 




VVikimedia Commons có 
thêm hình ảnh và phương 
tiện truyền tải về p/ (http 
s://commons. vvikimecli 
a. org/wiki/Category:Pi ? 
uselang=vi). 




































■ Pi Search Engine (http://www.subidiom.com/pi) tìm kiếm 2 tỉ chữ số của 71, \/2, và e 

■ Dữ liệu Pi tại PlanetMath, với giấy phép sử dụng (https://planetmath.org/pi)GFDL. 

(tiếng Việt) 

■ Pi (http://bachkhoatoanthu.vass. gov.vn/noidung/tudien/Lists/GiaiNghia/View_Detail.aspx?lteml 
D=25698) tại Từ điên bách khoa Việt Nam 

■ Lịch sử con số Pi bí ẩn diệu kỳ (http://vietsciences.free.fr/lichsu/lichsuconsopi.htm) 
Vietsciences, Võ Thị Diệu Hằng, 13 tháng 5 năm 2006 

■ Phiên bản một triệu chữ số của số pi (https://www.angio.net/pi/digits/pilOOOOOO.txt) 


Lấy từ “https://vi. wikipedia.org/vv/index. php?title=Pi&oldid=62353312” 


Trang này đưỢc sửa đổi lần cuối vào ngày 13 tháng 6 năm 2020 lúc 20:05. 

Văn bản được phát hành theo Giấy phép Creative Commons Ghi công-Chia sẻ tương tự; có thế áp dụng điều khoản 
bố sung, với việc sử dụng trang web này, bạn chấp nhận Điều khoản sử dụng và Quy định quyền riêng tơ . 
Wikipedia® là thương hiệu đã đăng ký của Wikimedia Foundation, Inc., một tố chức phi IỢÍ nhuận. 




